BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


GIAI TICH 



NÂNG CAO 


NHÀ XUÃT BÁN GIÁO DỤC 















BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


ĐOÀN QUỲNH (Tổng Chủ biên) - NGUYỄN HUY ĐOAN (Chủ biên) 
TRẦN PHUƠNG DUNG - NGUYỄN xuân liêm - ĐẶNG HÙNG THẮNG 


GIẢI TÍCH 


32 


SÁCH IN THỬ 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 









Kí HIỆU DÙNG TRONG SÁCH : 


Hn| Câu hỏi hoặc hoạt động thứ n trong 
bài học. 

□ Kết thúc chứng minh một định lí, 
hệ quả, ví dụ. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


720 - 2007/CXB/669 - 1571/GD 


Mã số: NH201M8 















ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT 
VÀ VẼ ĐỔ THỊ CỦA HÀM SỐ 


Trong chương này chúng ta ứng dụng đạo hàm 
giới hạn để xét một số tính chất quan trọng của hàm 
số và đổ thị như : tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn 
nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số và các đường tiệm 
cận của đồ thị; từ đó khảo sát sự biến thiên và vê đổ 
thị cua hàm số. 

Học sinh cần có ki năng thành thạo khi xét các tính 
chất đã nêu của một hàm số cho trước cũng như 
khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm 
số đơn giản. 
















TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM số 



Trong bài này ta sẽ ứng dụng đạo hàm để xét tính đơn điệu (tức là tính đông 
biến và tính nghịch biến) của hàm số. 

Trước hết ta nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến và hàm sô' nghịch biến 
trong sách giáo khoa Đại sô' 10 nâng cao. 

Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và/ là hàm sô' xác 
định trên K. 

Hàm sô' / được gọi là đồng biến trên K nếu 

Vxj, x 2 e K, X, < x 2 => f(x ,) < f(x 2 ) ; 

Hàm sô' / được gọi là nghịch biến trên K nếu 

VJC| , x 2 e K, Xj < x 2 => /(Xị) > f(x 2>- 

Nói một cách khác, nếu hàm số/ xác định trên K thì 
Hàm sô'/ đồng biến trên K khi và chỉ khi với X tuỳ ý thuộc K, ta có 

/(x + Ax) - /(-*) > 0 với mọi Ax * 0 mà -X + Ax e K. 
ầx 

Hàm sô'/ nghịch biến trên K khi và chỉ khi với X tuỳ ý thuộc K, ta có 

/(x + A-v) - /CO < Q v ộị m pj ^^Omàr + Areí. 

Ax 

Từ đó, người ta chứng minh được điều sau đây : 

Giả sử hàm sô' / có đạo hàm trên khoảng I. 

a) Nếu hàm số / đồng biến trên khoảng I thì f'(x)> 0 với mọi 

X e I. 

b) Nếu hàm sô' / nghịch biến trên khoảng / thì f\x)< 0 với 
mọi xe/. 

Đảo lại ta có thể chứng minh 


4 










ĐỊNH Ú 


Giả sử hàm số / có đạo hàm trên khoảng /. 

a) Nếu f\x) > 0 với mọi X e ỉ thì hàm số /đồng biến trên 
khoảng /. 

b) Nếu f\x) < 0 với mọi X € I thì hàm số/nghịch biến trên 
khoảng /. 

c) Nếu f'(x ) = 0 với mọi X e ỉ thì hàm số/không đổi trên 
khoảng /. 

Định lí trên cho ta một điều kiện đủ để hàm số đơn điệu trên một khoảng. 
CHÚ Ý 

Khoảng / trong định lí trên có thể được thay bởi một đoạn hoặc 
một nửa khoảng. Khi đó phải bổ sung giả thiết "Hàm số liên tục 
trên đoạn hoặc nửa khoảng đó". Chẳng hạn : 

Nếu hàm số/liên tục trên đoạn [a ; b ] và có đạo hàm f\x) > 0 trên 
khoảng (a ; b) thì hàm số/ đồng biến trên đoạn [a\b\. 

Người ta thường diễn đạt khẳng định này qua bảng biến thiên như sau : 


X 

a 


b 

f\x) 

+ 

f(x) 

m ^ 




Ví dụ 1. Chứng minh rằng hàm số /(.í) = - X 2 nghịch biến trên đoạn [0 ; 1 ]. 

Giải 

Dễ thấy hàm số đã cho liên tục ừên đoạn [0 ; 1]. Ngoài ra, /'(-*)=— r = <0 

VI -X 2 

với mọi X € (0 ; 1). Do đó hàm số nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]. □ 

• Việc tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của một hàm số còn được nói 
gọn là xét chiều biến thiên của hàm sô đó. 

Qua định lí đã nêu, ta thấy việc xét chiều biến thiên của một hàm số có đạo 
hàm có thể chuyển về việc xét dấu đạo hàm của nó. 


5 














Ví dụ 2. Xét chiều biến thiên của hàm số 

4 

y = X H- 

X 

Giải 

Hàm số đã cho xác định trên tập hợp R \ {0}. 

, 4 _ X 2 -4 

Ta có y = 1 - —7 = -—~— 

X X 


y = 0 o* = ±2. 

Chiều biến thiên của hàm số được nêu trong bảng sau : 



Vậy hàm sô đồng biến trên mỗi khoảng (—co ; — 2) và (2 ; + co), nghich biên 
trên mỗi khoảng (-2 ; 0) và (0 ; 2). 

I HI Ị Xét chiều biến thiên của hàm số 

y — 7 JC 3 — 7 x^ + 2x - 3. 

7 3 2 

Ví dụ 3. Xét chiều biến thiên của hàm số 

y = -ịjc 3 - 2 jc 2 + X - 3. 

Giải 

Hàm số đã cho xác định trên R. 


Ta có y' = 4 jc 2 - 4* + 1 = (2x - l) 2 . 

ỵ' = 0 với Jt = ^ và y' > 0 với mọi X 


6 











Bảng biến thiên : 



Theo chú ý sau định lí, hàm số đã cho đồng biến trên mỗi nửa khoảng 

. Từ đó suy ra hàm số đồng biến trên R. 


( r 


"1 ì 

_0 °; 

và 

-7 ; + 00 

2 

V _ 

7 


Nhận xét. Qua ví dụ 3, ta thấy có thể mở rộng định lí đã nêu như sau : 

Giả sử hàm số/có đạo hàm trên khoảng I. Nếu f\x ) > 0 với mọi X e 1 (hoặc 
f\x) < 0 với mọi X e /) và f\x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì 
hàm số/đồng biến (hoặc nghịch biến) trên I. 


H2 Xét chiều biến thiên của hàm số 


_ 5 4 10 3 7 

V — 2x + 5x H—— X — —• 
3 3 


Câu hỏi và bài tập 

1. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau : 

b) y = X 3 - 2x 2 + X +1 ; 


a) y = 2x 3 + 3x 2 + 1 ; 


c)y = x + ^ ; 

e) y = X 4 - 2x 2 - 5 ; 

2. Chứng minh rằng 

X - 2 
X + 2 


d) * =A: , ; 
f) y = V 4 - JI' 2 


a) Hàm số y = 


đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó ; 


b) Hàm số y = 


-X 1 - 2x + 3 
x + l 


nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó. 


7 


















3. Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên R : 

a) f(x) = ;c 3 - 6jc 2 + 1 lx + 4 ; b) f(x) = JC 3 + X - cos x-4. 

4. Với các giá trị nào của a hàm số y = ax^ Jt 3 nghịch biến trên K ? 

5. Tìm các giá trị của tham số a để hàm số 

/( X ) = ỈJC 3 +ax 2 +4jc + 3 

đồng biến trên M. 

Luyện tập 

6. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau : 

a) y = ijc 3 - 2x 2 + 4x - 5 ; b) y = JC 3 + 6x 2 - 9x - 

N + 9 J\ _ /Z _ 3" 

c) y = —— ; d) y = yllx - x z ; 

e) y = - 2 jc + 3 ; f) y = —Ịy - 2 jc. 

7. Chứng minh rằng hàm số 

/(*) = cos 2 jc - 2x + 3 

nghịch biến trên R. 

8. Chứng minh các bất đẳng thức sau : 
a) sin X < X với mọi X > 0, 

sin X > X với mọi X < 0 ; 

Hướng dẫn. Chứng minh hàm số f(x) = X - sin X đồng biến trên nửa khoảng 



X 

b) cos JC > 1 - -y- với mọi X * 0 ; 


8 


u>| K> 










* 3 

c) sin * > * - với mọi X > 0, 


sin X < X - với mọi X < 
0 


0 . 


9. Chứng minh rằng 

sin* + tan X > 2x với mọi * e Ị^o ; 

Hướng dẫn 

Chứng minh hàm số /(*) = sin* + tanx-2* đồng biến trên nửa khoảng 


<*=! 


10. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi 
công thức 


m = 

(/(0 được tính bằng nghìn người). 


26r +10 
t + 5 


a) Tính số dân của thị trấn vào năm 1980 và năm 1995. 

b) Xem/là một hàm số xác định trên nửa khoảng [0 ; +oo). Tính f\t) và xét 
chiếu biến thiên của hàm số/ trên nửa khoảng [0 ; + 00 ). 

c) Đạo hàm của hàm sô / biểu thị tốc độ tăng dân sô của thị trấn (tính bằng 
nghìn người/ năm). 


• Tính tốc độ tăng dân số vào năm 1990 và năm 2008 của thị trấn. 

• Vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người / năm ? 


9 









cực TRỊ CỦA HÀM số 

-1_I___ 


Bài này giới thiệu khái niệm cực đại, cực tiểu của hàm số và xét quan hệ 
giữa cực đại, cực tiểu với dấu của đạo hàm cấp một và đạo hàm cấp hai của 
hàm số. 

1. Khái niệm cực trị của hàm sô 

ĐỊNH NGHĨA 

Giả sử hàm số/xác định trên tập hợp ítĩcl) và A'o e 

a) x 0 được gọi là một điếm cực đại của hàm số/nếu tồn tại một 
khoảng (a ; b) chứa điểm JC 0 sao cho (a ; b) <z và 

f(x) < /(Ao) với mọi A e(a ; b)\ịx 0 ). 

Khi đó /(.v 0 ) được gọi là giá trị cực đại của hàm số/. 

b) x 0 được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số / nếu tồn tại 
một khoảng (a ; b ) chứa điểm A 0 sao cho {a \h)d í/ và 

/(A) > f(x 0 ) với mọi xe(a; />)\{x 0 Ị. 

Khi đó / (a'q) được gọi là giá trị cực tiêu của hàm số/. 

Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. 
Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là cực trị. 

Nếu A 0 là một điểm cực trị của hàm số/ thì người ta nói rằng hàm số/ đạt 



10 
















CHÚ Ý 


1) Giá trị cực đại (cực tiểu) /G 0 ) của hàm số/nói chung không 

phải là giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số / trên tập hợp c / ; 
/G 0 ) chỉ là giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số / trên một 
khoảng (a ; b ) nào đó chứa điểm x 0 . 

2) Hàm số/ có thể đạt cực đại hoặc cực tiểu tại nhiều điểm trên tập 
hợp iP và các cực trị nói chung là khác nhau. Trên đồ thị của hàm 
số y = f{x) trong hình 1.1, ta thấy hàm số có hai điểm cực tiểu và 

hai điểm cực đại. Hàm số cũng có thể không có cực trị trên một tập 
hợp số thực cho trước. 

3) Đôi khi người ta cũng nói đến điểm cực trị của đồ thị. 

Nếu x 0 là một điểm cực trị của hàm số/ thì điểm G 0 ;/(x 0 )) được 
gọi là điểm cực trị của đồ thị hàm số/. 

2. Điều kiện cần để hàm sô đạt cực trị 

Quan sát đồ thị của hàm số y = /( x) (h.1.1), ta thấy nếu hàm số /đạt cực trị 
tại điểm XQ và nếu đồ thị của hàm số có tiếp tuyến tại điểm Go ; /Go)) thì 
tiếp tuyến đó song song với trục hoành, tức là /'Go) = 0. 

Đó là nội dung của định lí mà ta thừa nhận sau đây : 

ĐỊNH Ú 1 


Giả sử hàm số / đạt cực trị tại điểm x 0 . Khi đó, nếu / có đạo 
hàm tại x 0 thì /’Go) = 0. 

Điều ngược lại có thể không đúng. Đạo hàm /' có thể bằng 0 tại điểm A‘o 
nhưng hàm số/ không đạt cực trị tại điểm A‘o. 

Chẳng hạn, xét hàm số /G) = X 3 , ta có y’(x) = 3x 2 và /'(0) = 0. Tuy nhiên, 
hàm số/ không đạt cực trị tại điểm X = 0. Thật vậy, vì / '(x) > 0 với mọi X * 0 

nên hàm số/ đồng biến trên R (h.1.2). 


11 








Hình 1.2 Hình 1.3 

CHÚ Ý 

Hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có 
đạo hàm. Chẳng hạn, hàm số y = /(x) = |.v| xác định trên R. Vì 

/(0) = 0 và /(x) > 0 với mọi X * 0 nên hàm số đạt cực tiểu tại 
điểm X = 0. 

Dễ thấy hàm số y = UI không có đạo hàm tại điểm JC = 0 (h.1.3). 

Như vậy, một hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó 
đạo hàm của hàm sô' bằng 0, hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm. 

3. Điều kiện đủ đê hàm số đạt cực trị 

Định lí sau cho ta một điều kiện đủ để hàm sô' đạt cực trị. 

ĐỊNH Ú 2 

Giả sử hàm số/liên tục trên khoảng (a ; b ) chứa điểm x 0 và 
có đạo hàm trên các khoảng (ư ; x 0 ) và (x 0 ; b ). Khi đó 

a) Nếu f'(x) < 0 với mọi X e (a ; JC 0 ) và f'(x) > 0 với mọi 
X e (x 0 ; b) thì hàm sô'/đạt cực tiểu tại điểm x 0 . 

b) Nếu f'(x) > 0 với mọi X e (a ; x 0 ) và f\x ) < 0 với mọi 
X € (x 0 ; b) thì hàm số/ đạt cực đại tại điểm x 0 . 


12 










Nói một cách khác, 

a) Nếu f\x) đổi dấu từ âm sang dương khi X qua điểm x 0 thì hàm số đạt cực 
tiểu tại điểm Jt 0 . 

b) Nếu / '(x) đổi dấu từ dương sang âm khi X qua điểm x ữ thì hàm số đạt cực 
đại tại điểm A' 0 . 

Chứng minh 

a) Vì hàm số / liên tục trên nửa khoảng (a ; A 0 ] và / ’(-*) < 0 với mọi 
X € (a ; JC 0 ) nên hàm số/nghịch biến trên (í/ ; x ữ ]. Do đó 

f(x) > f(x ữ ) với mọi X G (a ; x 0 ). 

Tương tự, vì hàm số/liên tục trên nửa khoảng [a 0 ; b ) và f'(x) > 0 với mọi 
X e O 0 ; b) nên hàm số đồng biến trên [a 0 ; b). Do đó 

f(x) > /(x 0 ) với mọi X 6 (xq ; b). 

Vậy f(x) > f(x o) với mọi X e (a ; b)\ {aq} , tức là hàm số/ đạt cực tiểu tại 
điểm JC 0 . 

b) Phần b) được chứng minh tương tự. □ 

Định lí 2 được viết gọn lại trong hai bảng biến thiên sau : 



X 

a *0 


b 

f\x) 

+ 

- 


f(x) 





(cực đại) 




Từ định lí 2 ta có quy tắc tìm cực trị sau đây. 


13 












QUY TẮC 1 

1. Tìm f\x). 

2. Tim các điểm Xị (i = 1, 2,...) tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 
hoặc hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm. 

3. Xét dấu f\x). Nếu f\x) đổi dấu khi X qua điểm Xị thì hàm số 
đạt cực trị tại Xị. 

Ví dụ 1. Tim cực trị của hàm số 

1 -3 2 4 

f{x) = 2 X ~ X ~ 3x+ 3 

Giải 

Hàm số đã cho xác định trên R. 

Ta có / '(•*) = X 2 - 2x - 3. 

Từ đó /’(jc) =0 <=> JC =-1 hoặc = 3. 

Lập bảng biến thiên : 


X 

—00 


-1 


3 


4-00 

f\x) 



0 

- 

0 

+ 


f(x) 



3 






Vậy hàm sô đạt cực đại tại điểm X = —l, giá trị cực đại của hàm sô là 
/(-1) = 3. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm X = 3, giá trị cực tiểu của hàm số là 

/(3) = -7§. 

m Tìm cực trị của hàm số 

f(x) = x + ^-3. 

Ví dụ 2. Áp dụng quy tắc 1 tìm cực trị của hàm số 

f(x)=\x\. 


14 










Giãi 

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên R. 



1 

\-x với X < 0 

Ta có 

m = \ 

[ X với X > 0. 


f\x) = 

í-1 với X < 0 

Do đó 

Ị 1 với X > 0. 


(Hàm số / không có đạo hàm tại điểm X = 0 ). 
Lập bảng biến thiên : 


f\x) 


f(x) 


—00 




Vậy hàm số đạt cực tiểu tại X = 0 và giá trị cực tiểu của hàm số là/(0) = 0. □ 

Có thể sử dụng đạo hàm cấp hai để tìm cực trị của hàm số. Người ta đã chứng 
minh định lí sau đây. 


ĐỊNH Ú 3 

Giả sử hàm số / có đạo hàm cấp một trên khoảng ( a ; h ) 
chứa điểm JC 0 , f\x 0 ) = 0 và/ có đạo hàm cấp hai khác 0 tại 
điểm JC 0 . 

a) Nếu f"(x 0 ) < 0 thì hàm số/ đạt cực đại tại điểm x ữ . 

b) Nếu f'\x o) > 0 thì hàm số/ đạt cực tiểu tại điểm Xq. 

Từ định lí 3, ta có một quy tắc khác để tìm cực trị của hàm số (nếu hàm số có 
đạo hàm cấp hai). 


15 











QUY TẮC 2 

1. Tìm f\x). 

2. Tim các nghiệm Xj (/ = 1, 2,...) của phương trình /’(•*) = 0. 

3. Tim /"(*) và tính /"(•*,)• 

Nếu /"(■*, ) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm Xị. 

Nếu f'\Xị) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm Xị. 


Ví dụ 3. Áp dụng quy tắc 2 tìm cực trị của hàm số 
f(x)= ì -x 3 -X 2 -3x + ị- 


Giải 

Ta có f\x) = X 2 - 2x - 3 ; 

f\x) = 0 <=> X = -ì hoặc X = 3 ; 
f'\x) = 2x-2. 

Vì /"(-1) = -4 < 0 nên hàm số đạt cực đại tại điểm X = -l, /(-1) = 3- 
Vì /"(3) = 4 > 0 nên hàm số đạt cực tiểu tại điểm X = 3, /(3) = -7 


Ta nhận được các kết quả đã biết trong ví dụ 1. 


H2 Tìm cực trị của hàm số 

f(x) = 2sin2jt - 3. 


Câu hỏi và bài tập 

11. Tim cực trị của các hàm số sau : 

a) f(x) = ịx 3 + 2x 2 + 3x - l ; b) f(x) = ịx 3 -X 2 +2x - 10 ; 

3 ^ 

c) f(x) = X + ^ ; d) /(*) = \x\(x + 2) ; 


16 


U)| K> 







V 5 V 3 _ X 2 -3x + 3 

e)/W-f-f + 2; O/ÍX)--^— 

12. Tim cực trị của các hàm số sau : 

à)y = x^4 -? ; b)y=\js^x 2 ; 

c) y = JC - sin 2x + 2 ; d) y = 3 - 2 cos * - cos 2*. 

13. Tìm các hệ số a, b, c, d của hàm số 

f(x) = av 3 + bx 2 + cx + d 

sao cho hàm sô'/đạt cực tiểu tại điểm X = 0,/(0) = 0 và đạt cực đại tại điểm 

JC=1,/(1)=1. 

14. Xác định các hệ số a, b, c sao cho hàm số 

/(;c) = JC 3 + ax 2 + bx + c 

đạt cực trị bằng 0 tại điểm X = - 2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A (1; 0). 

15. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, hàm số 

X 2 - m(m + l)jt + n? + 1 

y= -- 

X — m 

luôn có cực đại và cực tiểu. 



GIÁ TRỊ LỚN NHẤT 

VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM số 


Nhiều bài toán dẫn đến viộc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
trên một tập hợp số thực cho trước. Trong bài này ta sẽ ứng dụng tính dơn 
điệu và cực trị của hàm sô' để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 
hàm số. 


2 - GT12-NC - A 


17 











ĐỊNH NGHĨA 


Giả sử hàm số/xác định trên tập hợp ^ (9 c R). 

a) Nếu tồn tại một điểm x 0 e ỈP sao cho 

f(x) < f(x 0 ) với mọi X e S' 

thì số = /(jt 0 ) được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số/ trên 
kí hiệu là M = max f(x). 

X e $ 

b) Nếu tồn tại một điểm JC 0 6 ÍT sao cho 

f(x) > f(x 0 ) với mọi * € 

thì số m = f(x Q ) được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số/ trên 
c j\ kí hiệu là m = min f(x). 

Jt € $ 

Như vậy, muốn chứng tỏ rằng số M (hoặc m) là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị 
nhỏ nhất) của hàm số/ trên tập hợp 9 cần chỉ rõ : 

a) f(x) < M (hoặc /(Jt) > m) với mọi X e í 1 . 

b) Tồn tại ít nhất một điểm x 0 e c / sao cho f(x 0 ) = M (hoặc f(x ữ ) = m). 

Ta quy ước rằng khi nói giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm sô/(mà không 
nói "trên tập 9") thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của/ trên tập 
xác định của nó. 

Ví dụ 1. Tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

m =V 4 - * 2 "- 

Giải 

Tập xác định của hàm số là [-2 ; 2]. Hiển nhiên 0 < /(*) < 2 với mọi 
X € [—2 ; 2] ; 

f(x) = 0 <=>x = ±2 và f(x) = 2 <=> * = 0. 


18 


2 - GT12-NC - B 









Do đó 


min J 4 - X 2 = 0 ; max J 4 - X 2 = 2. □ 

xeị-2-,2] xẽị-2-,2ì 

Phương pháp thường được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 
của hàm số trên một tập hợp là lập bảng biến thiên của hàm số trên tập 
hợp đó. 

Ví dụ 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 


f(x) = X - 3x + 3 trên đoạn 


M. 


Giải. Ta có 


f\x) = 3(x 2 - 1) ; 
f\x) =0o * = ± 1. 


Lập bảng biến thiên của/ trên đoạn 




Từ bảng biến thiên, ta được 
max /( x) = /(-1) = 5 ; 


min f(x) = /(-3) = - 15. 


ỈHlỊ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
f(x) = X + — — trên khoảng (1 ; + 00 ). 


19 




















Ví dụ 3. Một hộp không nắp được 
làm từ một mảnh cáctông theo mẫu 
hình 1.4. Hộp có đáy là một hình 

vuông cạnh X (cm), đường cao là lì (cm) 
và có thể tích là 500 cm 3 . 

a) Hãy biểu diễn h theo X. 

b) Tun diện tích 5 (Jt) của mảnh cáctông 
theo X. 

c) Tim giá trị của X sao cho S(x) 
nhỏ nhất. 

Giải 

a) Thể tích của hộp là 

V = x 2 h = 500 (cm 3 ). Do đó h = 


Hình 1.4 


500 


X > 0. 


b) Diện tích của mảnh cáctông dùng làm hộp là 

2 


Từ a) ta có 


S(x) = X + 4hx. 

2 2000 _ ^ n 
5(jc) = X 2 + x>0. 


h 



h 

X 



h 



h 


c) Ta tìm X > 0 sao cho tại đó s (x) đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng 
(0 ; + 00 ). Ta có 

2000 2(jc 3 - 1000) 

S'(x) = 2x - 2 ~ =- 2 ’ 


S'(x) = 0 <=> X = 10. 


Bảng biến thiên của s trên khoảng (0 ; +oo): 



20 



























Dựa vào bảng biên thiên ta thấy trên khoảng (0 ; + 00 ), hàm sô s đạt giá trị 

nhỏ nhất tại điểm X = 10. Vậy muốn tốn ít nguyên liệu nhất, ta lấy độ dài cạnh 
đáy hình hộp là X = 10 (cm). □ 

Nhận xét 

Người ta đã chứng minh được rằng hàm sô liên tục trên một đoạn thì đạt được 
giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn đó. 

Trong nhiều trường hợp, có thể tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 
số trên một đoạn mà khống cần lập bảng biến thiên của nó. 

Giả sử hàm số/ liên tục trên đoạn [u ; b\ và có đạo hàm trên khoảng (a ; b ), 
có thê trừ một số hữu hạn điểm. Nếu / '(x) = 0 chỉ tại một sô hữu hạn điểm 

thuộc (a ; b) thì ta có quy tắc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm / trên 
đoạn [a ; b ] như sau 

Quy tắc 

1. Tìm các điểm Xị, x 2 ,..., x m thuộc (a ; b) tại đó hàm số/ có đạo hàm bằng 0 
hoặc không có đạo hàm. 

2. Tính /(Xj), f(x 2 ),.... f(x m ), f(a ) và f(b). 

3. So sánh các giá trị tìm được. 

Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của / trên đoạn [a ; b ], số 
nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của/ trên đoạn [a \b]. 

Ví dụ 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số /(x) = X 3 -3x + 3 
trên đoạn [0 ; 2]. 

Giải. Ta có f\x) = 3x 2 - 3. 

J7'W = 0 ỉ3jc 2 -3 = 0 ÍJC = ±1 

In . . ^ l„ - <=> ì OX = l. 

[ 0<*<2 [0 < X < 2 Ịo < X < 2 

/d) = l;/(0) = 3;/(2) = 5. 

Do đó max /(x) = 5 và min /(x) = 1. 

*e[0;2] xê[0;2] 


21 





Câu hồi và bài tập 


16. Tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sô' 

/( x) = sin 4 X + cos 4 X. 

17. Tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau : 

a) /(jc) = X 2 +2x -5 trên đoạn [-2 ; 3] ; 

._3 

b) f(x) = ^ + 2x l + 3jc - 4 trên đoạn [-4 ; 0] ; 

c) f(x) = X + — trên khoảng (0; + oo) ; 

d) /( x) = -X 2 + 2x + 4 trên đoạn [2 ; 4] ; 

e) /(jc) = — + trên đoạn [0 ; 1] ; 

f) f(x) = X - — trên nửa khoảng (0 ; 2\ 

18. Tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau : 

a) y = 2 sin 2 X + 2 sin X - 1 ; b) y = cos 2 2 X — sin X cos X + 4. 

19. Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ 
có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh PvằQ theo thứ tự nằm trên hai cạnh 

AC và AB của tam giác. Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có 
diện tích lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó. 

20. Một người nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người đó thấy rằng : Nếu trên mỗi 
đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình môi con cá sau một vụ 
cân nặng 

P(n) = 480 - 20n (gam). 

Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ 
thu hoạch được nhiều cá nhất ? 


22 








Luyện tập 


21. Tim cực trị của các hàm sô' sau : 

JC . * 3 

' a > /<*) = -T-: ; b) /(*> = TTT ’ 

X 1 + 1 * + 1 

c) /(x) = V5-X 2 ; d) /(X) = X + ựx 2 - ĩ. 

22. Tìm các giá trị của m để hàm số 

- X 2 + mx - 1 

fM = 7-1 

đạt cực đại và cực tiểu. 

23. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức 

ơ(x) = 0,025x 2 (30 - x), 

trong đó X là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng 
miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm 
nhiêu nhất và tính độ giảm đó. 

24. Cho parabol (£p) : y = X 2 và điểm /4(-3 ; 0). Xác định điểm M thuộc parabol 
(íì) sao cho khoảng cách AM là ngắn nhất và tìm khoảng cách ngắn nhất đó. 

25. Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc 
dòng nước là 6km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là V (km/h) thì 
năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức 

£(v) = cv 3 r, 

trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun. Tim vận tốc bơi của cá khi 
nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất. 

26. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm 
bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 

f(t) = 45 1 1 -t\ t = 0, 1,2,..., 25. 

Nếu coi/(0 là hàm số xác định trên đoạn [0 ; 25] thì đạo hàm /xo được 
xem là tốc độ truyền bệnh (người / ngày) tại thời điểm t. 


23 












a) Tính tốc độ truyền bệnh vào ngày thứ 5. 

b) Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh là lớn nhất và tính tốc độ đó. 

c) Xác định các ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 600. 

d) Xét chiều biến thiên của hàm sô / trên đoạn [0 ; 25]. 

27. Tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau : 

a) f(x) = y/3- 2.V trên đoạn [—3; l]; 


b) f(x) = X + V4 - Jt 2 ; 

c) f(x ) = sin 4 X + cos 2 X + 2; 


d) f(x) = X - sin 2x trên đoạn 



28. Trong các hình chữ nhật có chu vi là 40 cm, hãy xác định hình chữ nhật có 
diện tích lớn nhất. 



ĐỔ THỊ CỦA HÀM SỐ 

VÀ PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TOẠ ĐỘ 

• • • * 


Ta nhắc lại định nghĩa đồ thị của hàm số trong sách giáo khoa Đại sô' 10 
nâng cao. 

Đồ thị của hàm sô' y = f(x) xác định trên tập 3 là tập hợp tất cả các điểm 
(x ;/(*)), X e 3 của mặt phảng toạ độ. 

Người ta còn gọi đồ thị của hàm sô' y = f(x) là đường cong có phương trình là 
y = f(x) (gọi tắt là đường cong y =/(*)). 

Trong nhiều trường hợp việc thay hệ toạ độ đã có bởi một hệ toạ độ mới giúp 
ta nghiên cứu đường cong thuận tiện hơn. Bài này giới thiệu phép tịnh tiến hệ 


24 












toạ độ, nhờ đó có thể xác định được trục đối xứng và tâm đối xứng của một số 
đường cong. 


1. Phép tịnh tiên hệ toạ độ và công thức chuyển hệ toạ độ 


Giả sử / là một điểm của mặt phẳng 
và (xq ỉ yo) là toạ độ của điểm / 

đối với hệ toạ độ Oxy. Gọi IXY là 

hệ toạ độ mới có gốc là điểm / và 
hai trục IX IY theo thứ tự có cùng 

các vectơ đơn vị /, j với hai trục 

Ox, Oy (h. 1.5). 

Giả sử M là một điểm bất kì của 
mặt phảng. Gọi (.V ; y) là toạ độ của 

điểm M đối với hộ toạ độ Oxy và 

(X ; Y) là toạ độ của điểm M đối với 
hệ toạ độ IXY. Khi đó 


y* 

i Ỵi 


y 

Y 

1 

1 

1 

yo 

I 

1 

1 

1 

1 

[X 






1 x 

1 % 


\Õ~ 

-Vo X X 


Hình 1.5 


hay 


Do đó 


OM = OI + IM 

xi + yĩ = (XQỈ + yoĩ) + (XĨ + Yj) 
= (X + x 0 )ĩ + (Y + y 0 )J. 

ịx = X + x 0 
\y = Y + y 0 . 


Các hộ thức trên gọi là công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo 
vectơ OI. 

2. Phương trình của đường cong đôi với hệ toạ độ mới 

Gia sư (f5) la đô thị của hàm sô y = f(x) đối với hệ toạ độ Oxy đã cho. Khi 
đó phương trình của đường cong Ợj) đối với hệ toạ độ Oxy là y = f(x). Ta sẽ 
viết phương trình của Cổ) đối với hệ toạ độ mới IXY. 


25 













Giả sử M là một điểm bất kì của mặt phẳng, (x ; y) và (X; Y) là toạ độ của 
điểm M, theo thứ tự, đối với hệ toạ độ Oxỵ và IXY. Khi đo, 

M eCS) <=> y = /(*)• 

Áp dụng công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI, ta có 
M € ( ( S) <^> Y + y 0 = f(X + *o) <=> Y = f(X + Xq) — yo- 
Vậy phương trình của đường cong ( ( S) đối với hệ toạ độ IXY là 

Y = f(X + Xo) - y 0 . 

Ví dụ. Cho đường cong (#) có phương trình là 

y = 2^ x - 2 ) 3 " 1 

và điểm I (2 ; -1). 

a) Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI và viết 
phương trình của đường cong C&) đối với hệ toạ độ IXY. 

b) Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (#). 

Giải, a) Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là 

Ịx = X + 2, 
ịy = Y-ì. 

Phương trình của đường cong ( r *0 đối với hệ toạ độ Dữ là 
y _l = Ix 3 -1 hay Y = \x i . 

b) Vì Y = ịx 3 là một hàm sô lẻ nên đồ thị (W) của nó nhận gốc toạ độ I 
làm tâm đối xứng. ^ 

t 

ỊhỊ a) Tim toạ độ đỉnh I của parabol (ÍP) có phương trình là 

y = 2x 2 -4x. 

b) Viết cõng thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI và viết 
phương trình của parabol (ÍP) đôi với hệ toạ độ IXY. 


26 







Câu hỏi và bài tập 

29. Xác định đỉnh / của mỗi parabol (ẾP) sau đây. Viết công thức chuyển hệ toạ độ 

trong phép tịnh tiến theo vectơ OI và viết phương trình của parabol (£P) đối 
với hộ toạ độ Dũí. 

a ) y — 2x 2 - 3x 4- 1 ; b) y = -ỊfX 2 - X - 3 ; 

c) y = X - 4x 2 ; d) y = 2x 2 - 5. 

30. Cho hàm số f(x)= X 3 -3x 2 + 1. 

a) Xác định điểm I thuộc đồ thị của hàm sô đã cho biết rằng hoành độ của 
điểm / là nghiệm của phương trình /"(*)= 0. 

b) Viết công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI và viết 
phương trình của đường cong ) đối với hệ toạ độ Dũi. Từ đó suy ra rằng I là 

tâm đối xứng của đường cong (íí). 

c) Viêt phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm I đối với hệ toạ 
độ Oxy. Chứng minh rằng trên khoảng (-00 ; 1) đường cong Ợể) nằm phía 

dưới tiếp tuyến tại / của (Ỷí) và trên khoảng (1; + 00 ) đường cong (*í€) nằm 
phía trên tiếp tuyến đó. 

Hướng dẫn. Trên khoảng (- 00 ; 1), đường cong Ợể) nằm phía dưới tiếp tuyến 
y = ax + b nếu f(x) < ax + b với mọi X < 1 . 

31. Cho đường cong (#) có phương trình là y = 2-và điểm /(-2 ; 2). Viết 

công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI và viết phương 
trình của đường cong (#) đối với hệ toạ độ Dữ. Từ đó suy ra / là tâm đối 
xứng của (9Ỗ). 


27 






r 


32. Xác định tâm đối xứng của đồ thị mỗi hàm sô' sau đây. 

2 3x - 2 

a)}, = 73T + 1; b) y = x + i' 

5 

Hướtìg dẫn. b) Viết công thức đã cho dưới dạng y = 3 - - — . 

33. Cho đường cong có phương trình y = ax + b + , trong đó 

~ -*0 

a * 0, c * 0 và điểm / có toạ độ (a -0 ;y 0 ) thoả mãn y 0 = ax 0 + b. Viết công 

thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ 01 và phương trình của 
( ( ể) đối với hệ toạ đô Dữ. Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của dường 
cong ự). 

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỎ THỊ HÀM SỐ 

1. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang 

Ta đã biết đồ thị của hàm số f(x) = -^ là đường hypebol gồm hai nhánh nằm 
trong góc phần tư thứ nhất và thứ ba của mặt phẳng toạ dộ (h. 1 . 6 ). 

Ta có 

lim f{x) = lim 1 = 0 

X —> +00 X —> +00 X 

và lim f(x) = lim — = 0 . 

X —» -00 X —> -00 X 

Điều đó có nghĩa là khoảng cách 
MH= |/(a)| từ điểm M của đồ thị 

đến trục hoành dần đến 0 khi điểm 

M theo đường hypebol đi xa ra vô 
tận về phía phải hoặc phía trái. 



Hình 1.6 



28 














Người ta gọi trục hoành là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = —• 

X 

Ta cũng có 

lim f{x) = lim — = + 00 và lim /( x) = lim — = — 00 . 

* 0 + X -» 0 + x X —► 0 ” .<• -» 0 “ X 

Điều đó CÓ nghĩa là khoảng cách NK = UI từ một điểm N của đồ thị đến trục 
tung dần đên 0 khi điểm N theo đồ thị đi xa ra vô tận về phía trên hoặc phía 

dưới. Người ta gọi trục tung là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm sô y = — • 

X 

Một cách tổng quát, ta có 


ĐỊNH NGHĨA 1 

Đường thẳng y = y 0 được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt 
là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu 

lim f(x) = y 0 hoặc lim f(x) = y 0 . 

■X —> 4-00 X —> —00 

(Xem hình 1.7). 


^0 y = y® 



Đường thẳng ỵ = y ồ là tiệm cận ngang của 
đồ thị (khi X —> +oc). 

a) 



Đường thẳng y = y 0 là tiệm cận ngang 
của dồ thị (khi X —> -oo). 

b) 


Hình 17 













ĐỊNH NGHĨA 2 

Đường thẳng X = Xq được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tăt 
là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một 
trong các điều kiện sau được thoả mãn : 

lim f(x) = +00 ; lim + f(x) = +00 ; 

X-*X Q X-*Xq 

lim f(x) = -00 ; lim f(x) = -00 

X -* *0 X -> Xq 

(Xem hình 1.8). 






a) và c). Đường thẳng X = -Vg là tiệm cận h) và d). Đường thăng X — Xq là tiệm 

đứng của đồ thị (khi X Xq ). cận đứng của đồ thị (khi X -> Xq ). 

Hình 1.8 


30 




















Ví dụ 1. Tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 
Giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là R \ {-2}. 


Vì lim y = 2 và lim y = 2 

X —> +00 X — > -00 

nên đường thẳng y = 2 là tiệm 

cận ngang của đồ thị (khi 
X — > +00 và khi X —> -00). 

Vì lim y = -00 và 

*-K-2) + 

lim _y = +00 nên đường thẳng 

x—>(— 2 ) 

X = -2 là tiệm cận đứng của đồ 
thị (khi X —»(-2) + và khi 

*->(-2)-)(h.l.9). 

Ví dụ 2. Tim tiệm cận ngang 

V77Ĩ 



và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 


Giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là 

R\{0}. 


X* 

1 + \ 

V 

X 2 


Ta có lim y = lim 

X —>+00 Jt —>+00 X 


= lim 1 + \ = 1. 

X — >+00 V r z 


Do đó, đường thẳng y = 1 là 
tiệm cận ngang của đồ thị (khi 

X —> +oo). 



31 




















I 

Tương tự, — = 



Do đó, đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi X —> -co). 

Vì lim y = +00 và lim y = -co nên đường thẳng X = 0 là tiệm cận đứng 

x->0 + A-»0' 

của đồ thị (khi X —> 0 + và khi X — > 0") (h. 1.10). 

r—5 _ 3. v 2 

|H11 Tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = —— —z~ • 


2. Đường tiệm cận xiên 

Qio (' f) là đồ thị của hàm số y = /(.v) và (d) là đường thẳng 
y = ax + h (a * 0). 


Gọi M vầ N là hai điểm của (W) và ( d) có cùng hoành độ X (h.1.11). Nếu độ 
dài của đoạn thẳng MN dần đến 0 khi X dần đến +C 0 (hoặc khi X dần đến -oo) 
thì đường thẳng (J) được gọi là đường tiệm cận xiên của 
Vì MN = I f(x) - (ax + h) I nên ta có định nghĩa sau : 

ĐỊNH NGHĨA 3 

Đường thẳng y = ax + h, a T- 0, được gọi là đường tiệm cận 
xiên (gọi tắt là tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu 

lim [f(x) - (ax + /?)] = 0, 


X —> +00 


hoặc 


lim [f(x) - (ax + h )] = 0. 


(Xem hình 1.11). 


32 















Đường thẳng y = ax + h là tiệm cận 
xiên của đổ thị (khi X — > -í-oo). 
a) 


Đường thẳng y = ax + h là tiệm cận 
xiên của đồ thị (khi X —> -oo). 

b) 


Hình Lì 1 


Ví dụ 3. Đồ thị hàm số 

f(x) = X + * 

X 2 -ì 

có tiệm cận xiên (khi 
X —> +QO và khi X — y —00 ) là 
đường thẳng y = X vì 

lim [/(*) - x] = 

X — >+00 

= lim -^- = 0 

x->+co x z _ 1 

và lim [/( x) - x] = 0 

X — >-00 

(h.1.12). 



H2 


Chứng minh rằng đường thẳng y = 2x +1 là tiệm cận xiên của đổ thị hàm số 


y 


= 2x + l + — 

x - 2 


3-GT12-NC-A 


33 



























CHÚ Ý 

Để xác định các hệ số a, b trong phương trình của đường tiệm cận 
xiên ta có thể áp dụng các công thức sau : 


lim 

m . 

* 

b = lim [ f(x) - 

ax] 

* -* +00 

X 

X -> +00 


lim 

f(x) . 

* 

b = lim [/(*) - 

axị 

X — > -00 

X 

X —> -00 



(Nếu a = 0 thì ta có tiệm cận ngang). 

Thật vậy, xét trường hợp JC -► + 00 , giả sử hàm số / xác định trên khoảng 
( cc ;+oo) và đường thẳng y = ax + b là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
y = f(x) (khi X -> +00 ). Khi đó, theo định nghĩa 3, ta có 


lim ( f(x) - (ax + b)] = 0. 



X —» +00 



Do đó 

lim 

f(x) - (ax + b) 

= 0, 


X -> +a> 

X 


tức là 

lim 

\n*K a -ỉ.] 

= 0. 


X —> +00 

X X . 



( 1 ) 


Vì lim — = 0 nên 

JC—>+oo X 


f(x) 


a = lim 

X —> +00 X 


Từ (1) suy ra 


b = lim [/(*) - axị 

X -» +00 


( 2 ) 


(3) 


Đảo lại, nếu a và b thoả mãn (2) và (3) thì từ (3) suy ra (1). Do đó đường 
thẳng y = ax + b là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y = f(x) nếu a * 0 và 

là tiệm cận ngang nếu a = 0. 

Trường hợp X -» -00 được chứng minh tương tự. 

Ví dụ 4. Tim tiệm cận xiên của đồ thị hàm sô' 


f\x) = 


x 2 -l 


34 


3 - GT12-NC - B 














Giải. Ta có 


,. /(x) _ X 3 

a = lim — = lim -^- 

-X -> +00 X X -» +00 x(x^ — 1) 

b = lim [/(x) - x] = lim 


= 1 ; 


3 
X 


x 2 -\ 


- X 


lim — - - = 0. 

X -* +« X - 1 


1 J 

Theo định lí vừa nêu, đường thẳng y = X là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
đã cho (khi X —^ +00 ). 

„ .. f(x) 

Ta cũng có a = lim ^ = 1, b = lim [f(x) - x] = 0. 

X —>—00 X x->-oo 

Do đó, đường thẳng y = X cũng là tiệm cận xiên của đồ thị (khi X -> -oo) 

Ta thấy lại kết quả đã nhận được trong ví dụ 3. 

Tim tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 


H3 


f(x) = 


2x z - 3x - 1 
X - 2 


Câu hỏi và bài tập 


34. Tim các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau : 

-2x - 2 


, _ x-2 

a) y = T7T7T ; 

3x + 2 


c) y = X + 2 - 


b) y = 


1 


X - 3 ’ 


d)y = 


X + 3 ’ 

X 2 - 3x + 4 
2x + 1 


e) y = 


X + 2 


f)y = 3 


X 3 + 1 


35. Tim các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau 


X 3 +2 


, 2x - 1 

a) y = + X 3 ; 

X 

b) y = 

. X 3 + X + 1 

c) y = 2 ; 

X 2 - 1 

d) y = 


X L - 2x 


X + X + 1 

-5x 2 - 2x + 3 


35 
























36. Tim các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau : 


a) y = ^/x 2 - 1 ; 


b) y = 2x + \Ịx 2 - 1 ; 


c) y = -V + \Ịx 2 + 1 ; 


d) y = a/x 2 + X + 1. 


Luyện tập 

37. Tìm các đường tiêm cận của đồ thị mỗi hàm số sau : 


a) y = X + ^/x 2 - 1 ; 
c) y = yịx 2 + 4 ; 


b) y = yỊx^-Ãx + 3 ; 


d)y = 


X 2 + X + 1 

* 2 -l 


38. a) Tim tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (#) của hàm số 

X 2 - 2x + 2 


^ = 


X - 3 


b) Xác định giao điểm I của hai tiệm cận trên và viết công thức chuyển hệ toạ 
độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI. 

c) Viết phương trình của đường cong (W) đối với hệ toạ độ ỈXY. 

Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong Ợio). 

39. Cùng các câu hỏi như trong bài tập 38 đối với đồ thị của các hàm số sau : 


a) y = 


X 2 + X - 4 
X + 2 


b) y = 


X 2 - 8x + 19 
X - 5 


36 
















KHẢO SÁT Sự BIẾN THIÊN VÀ VẼ 
ĐỔ THỊ CỦA MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC 



1. Các bước khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm sô 

Trong hai bài §6 và §7 ta sẽ sử dụng những điều đã trình bày trong các bài 
trước để khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Ta sẽ chỉ đề cập đến 
một số hàm sô' đơn giản. Khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, ta tiến hành 
các bước sau đây : 

1°. Tìm tập xác định của hàm số. 

2°. Xét sự biến thiên của hàm số 

a) Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực (nếu có) của hàm số. 

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có). 

b) Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm : 

Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực trị 
của hàm số (nêu có), điền các kết quả vào bảng. 

3°. Vẽ đồ thị của hàm số 

• Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị (nếu có). 

• Xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn tìm giao điểm của đồ 
thị với các trục toạ độ. (Trong trường hợp đồ thị không cắt các trục toạ độ hoặc 
việc tìm toạ độ giao điểm phức tạp thì bỏ qua phần này). 

• Nhận xét về đồ thị : Chỉ ra trục và tâm đối xứng của đồ thị (nếu có, không 
yêu cầu chứng minh). 

2. Hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a * 0) 

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (9f) của hàm sô 
y = ^(x 3 -3x 2 -9x-5). 

Giãi 

1°. Hàm số có tập xác định là R. 


37 






2°. Sự biến thiên của hàm sô' 

a) Giới hạn của hàm số tại vô cực 

lim y = -00 và lim y = + 00 . 

X —» -00 X —> +00 

b) Bảng biến thiên 

Ta có y' = ị-(3x 2 - 6x - 9) ; 

o 



Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- 00 ; -1) và (3 ; + 00 ), nghịch biến trên 
khoảng (-1; 3). 

Hàm số đạt cực đại tại điểm X = -1 ; giá trị cực đại của hàm số là y(-l) = 0. 
Hàm sô đạt cực tiểu tại điểm X = 3 ; giá trị cực tiểu của hàm số là 

y( 3) = -4. 


3°. Đồ thị (h.1.13) 

Giao điểm của đồ thị với trục tung là 


điểm 


0; -i 


. Ta có 


J = 0 


<=> (X + l) 2 (jr - 5) = 0 


<=> Jt = -1 hoặc x = 5. 

Vậy đồ thị cắt trục hoành tại hai 
điểm (-1 ; 0) và (5 ; 0). 

Ngoài ra đồ thị còn đi qua một điểm 
đặc biệt gọi là điểm uốn của nó mà 
ta sẽ đề cập sau đây. 



Hình 1.13 


38 
















Điểm uốn của đồ thị 

Gọi u là điểm thuộc đồ thị trong ví dụ 1 có hoành độ là nghiệm của 

phương trình y" - 0. Ta có y" = 4(6* - 6) ; y" = 0 <=> X = 1. 

o 

Toạ độ của điểm u là (1; -2). 

Có thể chứng minh được rằng trên khoảng (- 00 ; 1) đường cong (#) nằm phía 

dưới tiếp tuyến của (#) tại u , còn trên khoảng (1; +°o) đường cong (#) nằm 
phía trên tiếp tuyến đó. Người ta nói rằng tiếp tuyến tại điểm u xuyên qua 
đường cong. Điểm u dược gọi là điểm uốn của đường cong (#). 

Một cách tổng quát, ta có khái niệm điểm uốn như sau : 

Điểm (J(x 0 ;/C*o)) được gọi là điểm uốn của đồ thị hàm sô' y = f(x) nếu 
tồn tại một khoảng (a ; h ) chứa điểm x 0 sao cho trên một trong hai khoảng 
(a ;jc 0 ) và (;c 0 ; b ) tiếp tuyến của đồ thị tại điểm u nằm phía trên đồ thị còn 

trên khoảng kia tiếp tuyến nằm phía dưới đồ thị (xem bài tập 30). Người ta nói 
rằng tiếp tuyến tại điểm uốn xuyên qua đồ thị (xem hình 1.13). Để tìm điểm 
uốn của đồ thị có thể sử dụng điều khẳng định đã được chứng minh sau đây. 

Nếu hàm sô' y = f(x) có đạo hùm cấp hai trên một khoảng chứa điểm Xq , 
f'\x o) = 0 và f"{x) đổi dấu khi X qua điểm thì Ư(x ữ ; /0*0)) là một 
điểm uốn của đồ thị hàm sô y = /( x) . 

. 1 3 2 4 

Ví dụ. Tim điểm uốn của đồ thị hàm số f(x) = —^x + X + 3x + —. 

Giải. Ta có f\x) = -x 2 + 2x+ 3, f'\x) =-2x + 2 và f”(x) = 0 tại điểm 
x 0 = 1. Vì / "(*) đổi dấu (từ dương sang âm) khi X qua điểm x 0 = 1 nên 
U {\; 5) là điểm uốn của đồ thị hàm số đã cho. n 

Dễ chứng minh rằng : 

Đồ thi của hàm sô bậc ba f(x) = + bx 2 + cx + d (a ^ 0) luôn có một 

điểm uốn và điểm đó là tủm đối xứng của đồ thị. 

Ví dụ 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

y = -X 3 + 3x 2 - 4x + 2. 


39 






Giãi 


1°. Hàm số có tập xác định là R. 

2°. Sự biến thiên của hàm số 

a) Giới hạn của hàm số tại vô cực 

lim y = +00 và lim y = - 00 . 

X —►—00 X —>+00 

b) Bảng biến thiên 

Ta có y' = -3x 2 + 6x - 4. 

Vì y ' < 0 với mọi X € R nên hàm số nghịch biến trên R. Hàm số không cỏ 



cực trị. 


3°. ĐỒ thị (h.1.14) 

• Điểm uốn 

Đạo hàm cấp hai của hàm số là 
y” = -6x + 6. 

y" = 0 tại điểm X = 1 và y” đổi 
dấu từ dương sang âm khi X qua 
điểm X = ì. 

Vậy Ơ(1 ; 0) là điểm uốn của đồ thị. 

• Giao điểm của đồ thị với trục toạ độ 
Giao điểm của đồ thị với trục tung là 
điểm (0; 2). 

Phương trình y = 0 hay 

(j:-1)(jc 2 -2x + 2) = 0 có nghiệm 

Jt = 1. 



Do đó, đồ thị cắt trục hoành tại điểm 

( 1 ; 0 ). 

Nhận xét: Đồ thị nhận điểm uốn U{ 1; 0) làm tâm đối xứng. 


40 













3. Hàm sô trùng phương y = ax 4 + bx 2 +c (« * 0) 
Ví dụ 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô 

y = X 4 - 2x 2 - 3. 

Giải 

1°. Hàm số có tập xác định là M. 

2°. Sự biến thiên của hàm sô' 
a) Giới hạn của hàm số tại vô cực 


lim y = +00 và lim y = + 00 . 


b) Bảng biến thiên 

Ta có y' = 4x 3 - 4x = 4x(x 2 - 1) ; 


y' = 0 <=> X = 0, X = 1, x = -l. 


X -00 


-1 


0 


0 


0 


0 




-3 



y 



-4 


-4 


trị cực đại của hàm sô' là _y(0) = -3. 
Hàm sô' đạt cực tiểu tại các điểm 
X = ±1, giá trị cực tiểu của hàm sô' là 

y(± 1) = -4. 


Hàm sô' nghịch biến trên mỗi khoảng 
(-°o;-l) và (0;1), đồng biến trên 
mỗi khoảng (-1 ; 0) và (l; + oo). 


Hàm sô' đạt cực đại tại điểm X = 0, giá 



{ĩ x 


-4 


3°. Đồ thị (h.1.15) 

• Điểm uốn 

Ta có y" = 12x 2 - 4. 


Hình 1.15 


41 














» 


/3/3 

y" = 0 tại các điểm JC] = -Ỵ-, x 2 = -~2 y" đổi dâ' u khi X qua mỗi 


điểm .Vị và x 2 . 


Do đó Uị 


, 4 

3 9J 


\ 

và ơ 


#;-3| 

3 9 ; 


là hai điểm uốn của đồ thị. 


Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm (0; -3). 


Ta có y = 0 <=> X = ±\Ỉ3. 

Vậy đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm (—V 3 ; 0) và (Vã ; 0). 

Nhận xét : Hàm số đã cho là hàm số chẵn nên đồ thị của nó nhận trục tung 
làm trục đối xứng. 

Ví dụ 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ dồ thị của hàm số 
y = -X 4 - 2x 2 + 3. 


Giải 

1°. Hàm số có tập xác định là R. 

2°. Sự biến thiên của hàm số 
a) Giới hạn của hàm số tại vô cực 

lim y = -00 và lim y = - 00 . 

.V—>-co X —>+00 


b) Bảng biến thiên 

Ta có y' = -4.V 3 - 4x = -4x(x 2 + 1) ; 


y' = 0 <=> X = 0 . 



42 














Hàm số đồng biến trên khoảng (-00 ; 0) và 

nghịch biến trên khoảng (0 ; +oo). 

Hàm số đạt cực đại tại điểm X = 0 ; giá 
trị cực đại của hàm số là y(0) = 3. 

3°. Đồ thị (h.1.16) 

Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm 
(0; 3). Ta có 

y = 0 <=> X = ±1. 

Vậy đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm 
(-1; 0> và (1 ; 0). ■ 

Nhận xét: Hàm số đã cho là hàm số chẵn 
nên đồ thị của nó nhận trục tung làm trục 
đối xứng. 


CHÚ Ý 



Gọi {V?) là đồ thị của hàm số y = ax 4 + bx 2 + c (a * 0). 

Người ta chứng minh được rằng 
1) Nếu phương trình 

/"(*) = 0 ( 1 ) 


có hai nghiệm phân biệt X = ±JC 0 (;t 0 > 0) thì đồ thị (V) có hai 
điểm uốn (Jị(x 0 ;/(*())) và Ơ 2 (-JC 0 ;/(-.v 0 )) đối xứng nhau qua 
trục tung. 

2) Nếu phương trình (1) có một nghiệm kép hoặc vô nghiệm thì đồ 
thị ( c ể) không có điểm uốn. 

(Dễ thấy rằng đồ thị hàm số trong ví dụ 4 không có điểm uốn). 


Câu hỏi và bài tập 

40. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

y = JC 3 + 3jc 2 - 4. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn. 

c) Chứng minh rằng điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị. 


43 












41. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

y = -x 3 + 3x 2 - 1. 

b) Tuỳ theo các giá trị của m, hãy biện luận số nghiệm của phương trình 

-X 3 + 3jc 2 - 1 = m. 

42. Khảo sát sự biến thiên và vẽ dồ thị của các hàm số sau : 

a) y = ịx 3 - X 2 - 3x - ; b) y = X 3 - 3x + 1 ; 

c) y = + JC 2 — 2jc — 3 ’ d) y = X 3 - 3x 2 + 3x + 1. 

43. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

y = -X 4 + 2x 2 - 2. 

b) Tuỳ theo các giá trị của m, hãy biện luận số nghiệm của phương trình 

-X 4 + 2x 2 - 2 = m. 

c) Viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm uốn của đồ thị ở câu a). 

44. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau : 

a) y = X 4 - 3x 2 + 2 ; b) y = -X 4 - 2jc 2 + 1. 

Luyện tập 

45. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô' 

y = X 3 - 3x 2 + 1. 

b) Tuỳ theo các giá trị của m, hãy biện luận số nghiệm của phương trình 

X 3 - 3x 2 + m + 2 = 0. 

46. Cho hàm số 

y = (jt + 1)(JC 2 + 2 mx + m + 2). 

a) Tim các giá trị của m để đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba 
điểm phân biệt. 

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = -1. 


44 




47. Cho hàm số 


y = Jt 4 - (m + l)jf 2 + m. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2. 

b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số đã cho luôn đi qua hai điểm cố định 
với mọi giá trị của m. 

48. Cho hàm sô' 

y = X 4 - 2mx 2 + 2 m. 

a) Tìm các giá trị của m sao cho hàm số có ba cực trị. 

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m - Viết phương 
trình tiếp tuyến của đồ thị tại hai điểm uốn. 

KHẢO SÁT Sự BIẾN THIÊN VÀ VẼ 
ĐỔ THỊ CỦA MỘT số HÀM PHÂN THỨC 
HỮU TỈ 


1. Hàm sô y = — — (c * 0 và ad - bc * 0). 
cx + d 

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

2x - 1 

ys T=f- 

Giải 

1°. Hàm sô' có tập xác định là R \ {l}. 

2°. Sự biến thiên của hàm sô' 

a) Giới hạn vô cực, giới hạn tại vô cực và các đường tiệm cận 

Ta có lim y = -00 và lim y = +CO. Do đó, đường thẳng X = 1 là tiệm cận 
*->r *-»i + 

đứng của đồ thị hàm sô' đã cho (khi X -> r và khi X — » 1 + ). 



45 








Vì lim y = lim y = 2 nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ 

X —>+00 .<•—>-00 

thị hàm số đã cho (khi X —> +00 và khi X -¥ - 00 ). 
b) Bảng biến thiên 

Ta có y' - ”—~ < 0 với mọi X * \. 

(X - ỉ) 2 


X 

—00 


1 


+00 

1 

y 

- 

- 

y 

2 


—00 

+00^ 


^ 2 


Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (-00 ; 1) và (1; + oo). 


3°. Đồ thị (h.1.17) 

Đồ thị cất trục tung tại điểm (0 ; 1) và cắt 


trục hoành tại điểm 




Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm 7(1; 2) 
của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 

[Hỉ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 


số y = 


Ì-X 

x + 2 


2. Hàm số y = 


ax + bx + c 
ữ'jc + ĩ' 


(a & 0, a' ^ 0) 



Hình 1.17 


Ví dụ 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số V = -——— 7 

X + ì 

Giải 

1°. Hàm số có tập xác định là R \ {-1}. 

2°. Sự biến thiên của hàm số 

a) Giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận 


46 



























Ta viết hàm số đã cho dưới dạng 

_ , 1 

;y = X + 1 + 

X ' + 1 

Ta có lim y = -00 và lim y = +00. 

.r—>-co ,r ->+00 

Vì lim y = -00 và lim V = +00 nên đường thẳng X =-ỉ là tiêm 

•V-K-D' x-H-lỹ v 

Cận đứng của đồ thị hàm số đã cho (khi X -+ (-1)" và khi X -> (-1) + ). 

Vì hm Ẫ y - ( x + 0] = lim —7T = 0, và lim N - ịx + 1)1 = 0 

.V—>+00 L /J À’—>+00 -V + 1 X-i-<X, L v 

nên đường thẳng y = X + 1 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho (khi 
X —» +00 và khi X —> —co). 

b) Bảng biến thiên 

Ta có : y = — y ; 

(x + l) 2 

y' =0<z> X 2 +2x = 0 <?> X = 0 ; X =-2. 


X 
..» 


—00 




—00 





0 

0 + 



+00 


+CO 


Hàm sô đồng biên trên mỗi khoảng (-00 ; -2) 
và (0 ; + oo), nghịch biến trên mỗi khoảng 
(“2 ;-l) và (-1 ; 0). Hàm số đạt cực đại tại 
điểm X = -2 với giá trị cực đại y(-2) = -2 và 
đạt cực tiểu tại điểm X = 0 với giá trị cực tiểu 

y( 0 ) = 2 . 

3°. Đồ thị (h. 1.18) 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0 ; 2). 

Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm /(-1 ; 0) của 
hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng. 



Hình ỉ. 18 


47 


















Ví dụ 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

X 2 -2x -3 

y= 7=2 

Giải. Có thể viết hàm sô' đã cho dưới dạng 

3 

y = X - — X- 

X - 2 

1°. Hàm sô' có tập xác định là R \ {2}. 

2°. Sự biến thiên của hàm sô' 

a) Giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và các đường tiệm cận 
Ta có 

lim y = -00 và lim y = +0° ; 

X —>-00 X —>+00 

lim y = +00 và lim y = - 00 . 

x-*2~ x-*2 + 

Do đó, đường thẳng X = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho (khi 
X -> 2" và khi X -> 2 + ). 

Yj y — X = - _> 0 khi X —> +00 và khi X —> —00 nên đương thang y — X 

y X - 2 

là tiệm cận xiên của đồ thị hàm sô' đã cho (khi X -> +00 và khi X -> -00). 

■ b) Bảng biến thiên 

y} y’ _ 1 4 _^—— > 0 với mọi X ^ 2 nên hàm sô đồng biến trên moi 

(X- 2Ỷ 

khoảng (-00 ; 2) và (2 ; + oo). 


X 

—00 2 

[ +00 

y' 

+ 

+ 

y 

+00 

+00 


—00 

—00 


48 















3°. Đồ thị (h.1.19) 

• Giao điểm của đồ thị với trục 

tung là điểm 0 ; ^ . Ta có 

V 2) 

y = 0 <=> X 2 — 2x — 3 = 0 
<=> X = -1 hoặc X = 3. 

Vậy đồ thị cắt trục hoành tại 
hai điểm (-1; 0) và (3 ; 0). 


Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận 
giao điểm 1(2 ; 2) của hai đường 
tiệm cận làm tâm đối xứng . 


H2| Khảo sát Sự biến thiên và 


vẽ đổ thị hàm số y = 


-x z - 2x 
x + ỉ 



Câu hỏi và bài tập 


49. a) Khảo sằt sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

X — 2 

y = ÌTTĨ- 

b) Chứng minh rằng giao điểm / của hai đường tiệm cận của đồ thị là tâm đối 
xứng của nó. 

50. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau : 

2x + 1 


. X + 1 

a )y = T~i : 


b)y = 


1 - 3x 


51. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô' 

2x 2 + 5x + 4 

* = —7Ĩ2- 

b) Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị là tâm đối 
xứng của đổ thị. 


4 - GT12-NC - A 


49 


















c) Tuỳ theo các giá trị của m, hãy biện luận sô nghiệm của phương trinh 

2x 2 + 5x + 4 

-—— -hffl=0. 

X + 2 

52. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau : 



X 2 - 3x + 6 

2x 2 - X + 1 

a) y = 

x-l ; 

o 

Ví 

II 

1 

V 

c) y = 

2x 2 +3x-3 < 
x + 2 ' 

d) y = -x + 2 + -l— 
JC — 1 


Luyện tập 

, X + 1 

53. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô y = - _ 2 • 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại giao điểm A của 
đồ thị với trục tung. 

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị song song với tiếp tuyến tại điểm A. 

54. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (7Ỉ) của hàm số y = 1 - P 

b) Từ đồ thị CK ) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số y = -1 + ĩ • 

2 

55. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sô y = X - 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho biết rằng tiếp tuyến 
đó đi qua điém (3 ; 3). 

_ , _ , X 2 

56. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị o#) của hàm sô y - —j • 

^ JC 2 

b) Từ đồ thị ) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm sô y = I -ị • 


50 


4 - GT12-NC - B 


















MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP 
VỂĐỔTHỊ 


1. Giao điểm của hai đổ thị 

Các đò thị của hai hàm số y = /(,) và - *(,) cắt nhau tại điểm 

M( f ° ; »> khi và chỉ khi >'0 = /<*,) v à yo = gU o), tức là (A 0 ; > Vj ) là một 
nghiệm của hệ phương trình 

ịy = /00 

ư = g(x). 

Như vậy hoành độ giao điểm của hai đồ thị trên là nghiệm của phương trình 

/00 = g(xị 

Số nghiệm của phương trình trên bằng số giao điểm của hai đồ thị. 

Ví dụ 1. Với các giá trị nào của m, đường thẳng y = m cắt đường cong 
y - x - 2x - 3 tại bốn điểm phân biệt ? 

Giải 

Hoành độ giao điểm của đường thẳng và đường cong đã cho là nghiệm của 
phương trình X 4 - 2x 2 - 3 = m, tức là 


X 4 - 2x 2 - m - 3 = 0. 
Đặt X = X 2 , X > 0, ta được 


( 1 ) 


X 2 - 2X - m - 3 = 0. (2) 

^ ư !" gth i n . g cắt đường cong đã cho ^ bốn điể m phân biệt khi và chỉ khi 

í ư ! ng . trình i I} CÓ bốn nghiệm phân biệt - Điểu n ^y xảy ra khi va chỉ khi 
phương trình (2) có hai nghiệm dương Xị, x 2 phân biệt, tức là 


Í A ' > 0 m + 4 > 0 

' X\X 2 >0 o • -m - 3 > 0 <=> -4 < m < -3. 


X ] + X 2 > 0 


2 > 0 


□ 


51 










Nhận xét 

Có thể giải bài toán trên bằng đồ thị như sau : 

Đồ thị của hàm sô y = X 4 - 2x 2 — 3 được cho trong hình 1.15. 

ĐỒ thị của hàm sô' y = m là một đường thẳng song song với trụchoành. Dựa 
vào đồ thị của hai hàm sô' đã cho, ta thấy ngay rằng đường thăng và đường 
cong đã cho cắt nhau tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi -4 < m < -3. 

[ hí ] Chứng minh rằng vói mọi giá trị của m, đường thẳngy = x-m cắt đường cong 

2 

_ -X + “£ tạ ị ha ị đ ịg m phân hiệt. 

7 X -1 

2. Sự tiếp xúc của hai đường cong 

ĐỊNH NGHĨA 

Giả sử hai hàm số/và g có đạo hàm tại điểm Xq. Ta nói rằng hai 
đường cong y = f(x) và y = g{x) tiếp xúc với nhau tại điểm 
M(x ữ ; y 0 ) nếu M là một điểm chung của chúng và hai đường 
cong có tiếp tuyến chung tại điểm M. Điểm M được gọi là 
tiếp điểm của hai đường cong đã cho. 

Hiển nhiên các đồ thị của hai 
hàm sô' đã cho tiếp xúc với 
nhau tại điểm M{x ữ ; yo) 

(h. 1.20) khi và chỉ khi 

yo = /(-*ó)» ^0 = «(-*ò) 

và f\x 0 ) = g\x 0 ). 

Từ đó dễ dàng suy ra rằng 

Hai đường cong y = f(x) và y = g(x) tiếp xúc với nhau khi và 
chỉ khi hệ phương trình 

f(x) = g(x) 
f\x) = g\x) 

có nghiệm và nghiệm của hệ phương trình trên là hoành độ tiếp 
điểm của hai đường cong đó. 



52 














Ví dụ 2. Chứng minh rằng hai đường cong 

y = JC 3 + -Ẹx - 2 và y = X 2 + X - 2 

4 

tiếp xúc với nhau tại một điểm nào đó. 

Xác định tiếp điểm và viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong 
đã cho tại điểm đó. 

Giải 

Hoành độ tiếp điểm của hai đường cong đã cho là nghiệm của hộ phương trình 


(I) 


JC 3 + —X - 2 = X 2 + X - 2 


X + - 2] = (x + X- 2)’. 


Ta có 


(I)o 


-X 3 - JC 2 + 4 = 0 


1 


<=> JC = —• 

. , 5 2 

3x 2 + 4 = 2x + 1 
4 


, ... . . ..( 1 5 ^ 

Vậy hai đường cong đã cho tiếp XÚC với nhau tại điếm MI Ỷ ; - — 1. 

Hệ số góc của tiếp tuyến chung tại điểm M của hai đường cong đã cho là 

y'Ị^Ì = 2. Phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong tại điểm M là 


y = 2 \ x - o - ha y y = 2 x -T- 


H2| Chứng minh rằng đường cong y = x i - X tiếp xúc vòi parabol y = X -ỉ tại 


một điểm nào đó. 


Xác định tiếp điểm và viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong tại 
điểm đó. 


Ví dụ 3. Chứng minh rằng đường thẳng ỵ = px + q là tiếp tuyến của parabol 
y = (IX 2 + hx + c khi và chỉ khi phương trình 

(IX 2 + bx + c = px + q 


53 








hay 


ax 2 + (b - p)x + c - q = 0 


(3) 


có nghiệm kép, tức là 

A = (b - PỶ - 4a(c - q) = 0 . 

Chứng minh 

Ta đã biết: Đường thẳng và parabol đã cho tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi hệ 
phương trình 


9 

ax + bx + c = px + q 
0 ax 2 + bx + c)' - (px + q) 


hay 



ữJC 2 + (h - p)x + c - q = 0 


(4) 


có nghiệm. 

Nếu đường thẳng tiếp xúc với parabol thì hệ phương trình trên có nghiệm. Giả 
sử Jt = Xq là nghiệm của hệ phương trình trên. Khi đó, vì a * 0 nên từ (4) ta 


D — b 

có x 0 = — Thay vào (3), ta được 



Từ đó suy ra 

(b - p) 2 - 4a(c - q) = 0. 
Vậy phương trình (3) có nghiệm kép. 


Đảo lại, nếu phương trình (3) có nghiệm kép Xq thì Xq - ^~ 2 ^Ị n ^ n 


X = Xq cũng là nghiệm của phương trình (4). Vậy hệ phương trình trên có 
nghiệm. Do đó đường thẳng là tiếp tuyến của parabol. 


54 











CHÚ Ý 


Có thể áp dụng điểu khẳng định trong ví dụ 3 để xét sự tiếp xúc của 
đường thẳng và parabol. 

Ví dụ 4. Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A( 1 ; -2) và tiếp xúc 
với parabol y = X 2 - 2x. 

Giải 

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm /4(1 ; -2) và có hệ số góc m là 
y = m(x - \) - 2. 

Hoành độ giao điểm của đường thẳng và parabol đã cho là nghiệm của 
phương trình X 2 - 2x = m (x - 1) - 2, tức là 

X 2 - (m 4- 2)x + m + 2 = 0. (5) 

Đường thẳng tiếp xúc với parabol khi và chỉ khi phương trình (5) có nghiêm 
kép, tức là 

A = (m + 2) 2 - 4(m + 2) = 0 

<=> (m + 2){m - 2) = 0 <=> m = 2 hoặc m = —2. 

Vậy có hai tiếp tuyến của parabol đã cho đi qua điểm A. Đó là hai 
đường thẳng 

y = 2(x - 1) - 2 hay y = 2x - 4 
và y = -2(jc - 1) - 2 hay y = -2x. 

Câu hỏi và bài tập 

57. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị i c f) của hàm số 
f(x) = 2x 3 + 3x 2 + 1. 

b) Tim các giao điểm của đường cong và parabol 

£(.*) = 2* 2 + l. m 


55 





c) Viết phương trình các tiếp tuyến của ựé) và (£p) tại mỗi giao điểm của chúng. 

d) Xác định các khoảng trên đó (Ỹ?) nằm phía trên hoặc phía dưới (í-p). 

58. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

2x - 1 

y = T7i ■ 

b) Với các giá trị nào của m, đường thẳng (d m ) đi qua điểm A(-2 ; 2) và có 
hệ số góc m cắt đồ thị của hàm số đã cho 

• Tại hai điểm phân biệt ? 

• Tại hai điểm thuộc hai nhánh của đồ thị ? 

59. Chứng minh rằng các đồ thị của ba hàm số 

/(jc) = -X 2 +3jc + 6, g(x) = X 3 - X 2 + 4 và h(x) = X 2 + Ix + 8 
tiếp xúc với nhau tại điểm j 4(-1 ; 2) (tức là chúng có cùng tiếp tuyến tại A). 

„ X 2 3 , 3x 

60. Chứng minh rằng các đồ thị của hai hàm sô f(x) = — + —x và g(.v) - x + 2 

tiếp xúc với nhau. Xác định tiếp điểm của hai đường cong trên và viết phương 
trình tiếp tuyến chung của chúng tại điểm đó. 


61. Một viên đạn được bắn ra 
với vận tốc ban đầu v 0 > 0 
từ một nòng súng đặt ở gốc 
toạ độ 0, nghiêng một góc 

a với mặt đất (nòng súng 
nằm trong mặt phẳng thẳng 

đứng Oxy và tạo với trục 

hoành Ox góc à) (h.1.21). 

Biết quỹ đạo chuyển động 
của viên đạn là parabol. 



y = (1 + tan 2 a)x 2 + xtan a ( ỵ a ) 

H 1 

(g là gia tốc trọng trường). 


56 












Chứng minh rằng với mọi 
có phương trình là 


a € 



, (ỵ a ) luôn tiếp xúc với parabol (O 


y = -- 


-X + 


2vn 


2g 


và tìm toạ độ tiếp điểm ((O được gọi là parabol an toàn). 


Luyện tập 


62. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

JC - 1 
y = JC + 1 

b) Chứng minh rằng giao điểm / của hai đường tiệm cận của đường cong đã 
cho là tâm đối xứng của nó. 

63. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Ợ-C) của hàm số 

X + 2 

y= 27T\' 

b) Chứng minh rằng đường thẳng y = mx + m - 1 luôn đi qua một điểm cố 
định của đường cong ( 9~c ) khi m biến thiên. 

c) Tìm các giá trị của m sao cho đường thẳng đã cho cắt đường cong (?f) tại 
hai điểm thuộc cùng một nhánh của Ợ-C). 

,,_ .. ax 2 - bx 

64. Cho hàm sô y = — - Y — 


a) Tìm a\ầ.b biết rằng đồ thị (^) của hàm số đã cho đi qua điểm 


1; 2 


và tiếp tuyến của ^f) tại điểm 0(0 ; 0) có hệ số góc bằng —3. 

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với các giá trị của a và b 
đã tìm được. 


57 












65. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

2x 2 - X + ì 
y = x-1 — 


b) Với các giá trị nào của m đường thẳng y = m - X cắt đồ thị của hàm số 
đã cho tại hai điểm phân biệt ? 

c) Gọi A và B là hai giao điểm đó. Tìm tập hợp các trung điểm M của đoạn 
thẳng AB khi m biến thiên. 

66. Tìm các hệ số avab sao cho parabol ỵ = 2x 2 + ax + b tiếp xúc với hypebol 



y = — tại điểm M ; 2 


67. Một tạp chí được bán với giá 20 nghìn đồng một cuốn. Chi phí cho xuất bản 
X cuốn tạp chí (bao gồm : lưomg cán bộ, công nhân viên, giấy in, ...) được 
cho bởi 


C(x) = 0,0001x 2 - 0,2x + 10000, 


C(x) được tính theo đơn vị là vạn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 
4 nghìn đồng. 

1°. a) Tính tổng chi phí T(x) (xuất bản và phát hành) cho X cuốn tạp chí. 

b) Tỉ số M(x) = ĨQ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi 

xuất bản X cuốn. Tính M(x) theo X và tìm số lượng tạp chí cần xuất bản sao 
cho chi phí trung bình là thấp nhất. 

2°. Các khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí và 90 triệu đồng nhận được từ 
quảng cáo và sự trợ giúp cho báo chí. Giả sử số cuốn in ra đều được bán hết. 

a) Chứng minh rằng số tiền lãi khi in X cuốn tạp chí là 


L(x) = - 0,0001x 2 + l,8x - 1000. 


b) Hỏi in bao nhiêu cuốn thì có lãi ? 

c) In bao nhiêu cuốn thì lãi nhiều nhất ? Tính số tiền lãi đó. 


58 









Bài đọc thêm 


TÍNH LÓI, LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐƯỜNG CONG 


y 


o 


Hình 1 . 22 



Đường cong ($) trên hình 1. 22 gồm ba cung AB , BC và CD . Ta thấy tiếp tuyến 

của đường cong tại mỗi điểm M của cung AB đểu nằm phía trên của cung ; người ta 

gọi AB là một cung lồi. Trái lại, tiếp tuyến tại mỗi điểm của cung BC nằm phía dưới 

của cung ; BC được gọi là một cung lõm. Điểm B là điểm phân chia hai cung lồi và 

cung lõm của đường cong ; người ta gọi nó là một điểm uốn của đường cong (9^). 

Tương tự, c cũng là một điểm uốn vì nó phân chia cung lõm BC và cung lồi CD . 
Ta cũng thấy tiếp tuyến của đường cong tại điểm uốn xuyên qua đường cong. 

Sau đây ta sẽ giới thiệu các khái niệm đã nêu một cách chính xác. 


1. Tính lồi, lõm của dồ thị 

Định nghĩa . Giả sử hàm số/có đạo hàm trên khoảng /. Ta nói rằng 

a) Đồ thị của hàm số y = f(x) lồi trên khoảng I nếu tiếp tuyến của (Ỹí) tại mỗi 
điểm của nó đều nằm phía trên đồ thị. 

b) Đồ thị ($) của hàm số y =f[x) lõm trên khoảng / nếu tiếp tuyến của (€) tại mỗi 
điểm của nó đều nằm phía dưới đồ thị. 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 


59 











Định lí. Giả sử hàm số/có đạo hàm cấp hai trẽn khoảng I. Khi đó 

a) Nếu / "(jc) < 0 với mọi X e / thì đồ thị (#) cũa hàm số y =f(x) lổi trên /. 

b) Nếu /"( jc ) > 0 với mọi X e / thì đồ thị &) của hàm số y =f(x) lõm trên /. 

2 2 

Ví dụ 1. Xét tính lồi, lõm của hai parabol f(x) = X và g(x) = -X . 

Giải. Ta có / '(x) = 2x và / "(x) = 2 . 

Vì / "(x) > 0 với mọi X e R nên parabol f(x) = X 2 lõm trên R. 

Trái lại, vì g "(x) = -2 < 0 với mọi reR nên parabol g(x) = - X 2 lổi trên R. 

Có thể thấy ngay điều khẳng định trên từ định nghĩa. Tiếp tuyến cũa parabol/(x) = X 
tại mỗi điểm của nó đều nằm phía dưới đồ thị và tiếp tuyến của parabol g(x) = -x 
tại mỗi điểm của nó đều nằm phía trên đồ thị. 

Chú ỷ. Điều kiện nêu trong định lí trên chỉ là điều kiện đủ chứ không phải là điêu kiện 
cần của tính lồi, lõm của đồ thị. Chẳng hạn, đường cọng jự) = X 4 là lõm trên R vì 
tiếp tuyến của đường cong tại mỗi điểm của nó đều nằm phía dưới đường cong. Tuy 

nhiên, ta có /"(x) — 12x^ > 0 với mọi X e R và / (x) = 0 tại X = 0. 


2 . 


Điểm uốn của dồ thị 

Định nghĩa. Giả sử hàm số /có đạo hàm trên khoảng (a ; h) chứa điểm x 0 . Nếu đồ 
thị (9?) của hàm số y =/(x) lồi trên một trong hai khoảng (ơ ; x 0 ), (x 0 ; h) và lõm trên 
khoảng còn lại thì U(x 0 ;/O 0 )) được gọi là điểm uốn của đồ thị (ể) (h.1. 23). 



Nói một cách khác, điểm uốn của đồ thị là điểm phân chia hai phần lồi và lõm của 
đồ thị. 

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn luôn xuyên qua đổ thị. 

Từ định lí về tính lồi, lõm của đồ thị, dễ dàng suy ra 

Định lí. Giả sử hàm số / có đạo hàm cấp hai trên khoảng I chứa điểm x 0 . Nếu 
f"(x 0 ) = 0 và /"(x)đổi dấu khi X qua điểm x 0 thì ơ(x 0 ; /(xq)) là một điểm uốn 

cũa đồ thị hàm số y =/(x). 


60 















Ví dụ 2. Tìm các khoảng lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số 

y = --ị X + X + 3x + Ỷ • 

Giải. Ta có y' = -X 2 + 2x + 3 và y" = -2x + 2. 

Bảng xét dấu của y": 


X 

-00 1 +00 

y” 

+ 0 

y 

5 


Vì y" > 0 trên (-oo; 1) nên đồ thị (#) của hàm sô' lõm trên khoảng (- 00 ; 1). 
Vì y"<0 trên (l;+oo) nên đồ thị (9?) lồi trên khoảng (l;+oo). 

(/(1 ; 5) là điểm uốn của đồ thị ($). 


Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I 


68. Chứng minh các bất đẳng thức sau : 


a) tan X > X, với mọi X € 


04); 


X 

b) tan X > X + -Ỵ với mọi X € 


0 ; 


n 

YJ 


Hướng dẫn. a) Chứng minh rằng hàm số /(x) = tan X - X đồng biến trên nửa 


khoảng 


0 ; 


71 


69. Xét chiều biến thiên và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau : 


a) y = 73x + 1 ; 
c) y = X + \[x ; 


b) y = yj4x - X 2 ; 
d) y = X - \[x. 


70. Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích V cho trước. Tìm 
bán kính đáy r và chiều cao h của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất. 


61 
















71. Chu vi của một tam giác là 16cm, độ dài một cạnh tam giác là 6cm. Tìm độ 
dài hai cạnh còn lại của tam giác sao cho tam giác có diện tích lớn nhất. 

Hướng dẫn. Có thể áp dụng công thức Hê-rông (Héron) để tính diện tích 
tam giác : 

Nếu tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c thì diện tích của nó là 
s = y[pĩp - «)(p - b)ĩp - c), p là nửa chu vi tam giác. 

72. Cho hàm số 

m = ụ - 2* 2 + — 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 

b) Chứng minh rằng phương trình f(x) = 0 có ba nghiệm phân biệt. 

73. Cho hàm số 

f(x) = X 3 + px + q. 

a) Tìm điều kiện đối với p và q để hàm số/ có một cực đại và một cực tiểu ? 

b) Chúng minh rằng nếu giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu thì phương trình 

Jt 3 + px + q = 0 (1) 

có ba nghiệm phân biệt. 

c) Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phương trình (1) có ba nghiệm 
phân biệt là 

4 p 3 + 21 q 2 < 0 . 

74. Cho hàm số 

f(x) = X 2 —3x + ỉ. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn ơ của nó. 

c) Gọi ( d m ) là đường thẳng đi qua điểm u và có hệ số góc m. Tìm các giá trị 
của m sao cho đường thẳng ( d m ) cắt đồ thị của hàm số đã cho tại ba điểm 
phân biệt. 

75. Cho hàm sô' 

y = JC 4 - (m + ỉ) X 2 + m. 


62 







a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2. 

b) Tìm các giá trị của m sao cho đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại bốn 

điểm, tạo thành ba đoạn thẳng có độ dài bằng nhau. 

76. Cho hàm số f{x) = X 4 - X 2 . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 

b) Từ đồ thị của hàm số y = /( x) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số 

y = \f(xị 

77. Cho hàm sô' 


X - 4 m 

y = 2 Ịĩtữ - ĩj' 


ơo 


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1. 


b) Chứng minh rằng với mọi m* ±^, các đường cong {0~C m ) đều đi qua hai 
điểm cố định A và B. 

c) Chứng minh rằng tích các hệ số góc của các tiếp tuyến với ợỉ m ) tại hai 
điểm A và B là một hằng số khi m biến thiên. 

78. a) Vẽ đồ thị (£p) của hàm số y = X 2 - X + 1 và đồ thị ( J-C ) của hàm số 

1 

^TTT 


b) Tim giao điểm của hai đường cong (í?) và (7Í). Chứng minh rằng hai 
đường cong đó có tiếp tuyến chung tại giao điểm của chúng. 

c) Xác định các khoảng trên đó (í?) nằm phía trên hoặc phía dưới 

79. Cho hàm số 

y = f(x) = x + l' 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (*#) của hàm số. 

b) Tiếp tuyến của đường cong (#) tại điểm M(x 0 ; /(x 0 )) cắt tiệm cận đứng 
và tiệm cận xiên tại hai điểm A và B. Chứng minh rằng M là trung điểm của 


63 







đoạn thẳng AB và tam giác OAB có diện tích không phụ thuộc vào vị trí của 
điểm M trên đường cong 


Bài tập trắc nghiệm khách quan 

Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án đã 
cho để được khẳng định đúng. 

X 3 X 2 , 3 

80. Hàm số f(x) = 2 - 0 — + 4 

(A) Đồng biến trên khoảng (-2 ; 3). 

(B) Nghịch biến trên khoảng (-2 ; 3). 

(C) Nghịch biến trên khoảng (- 00 ;-2). 

(D) Đồng biến trên khoảng (-2;+oo). 

81. Hàm số f(x) = 6x 5 - 1 5jc 4 + 10x 3 - 22 

(A) Nghịch biến trên R. 

(B) Đồng biến trên khoảng (- 00 ;0) và nghịch biến trên khoảng (0;+oo). 

(C) Đồng biến trên R. 

(D) Nghịch biến trên khoảng (0 ; 1). 

82. Hàm số y = sin X - X 

(A) Đồng biến trên R. 

(B) Đồng biến trên khoảng (-00 ;0). 

(C) Nghịch biến trên khoảng (-co;0) và đồng biến trên khoảng (0;+oo). 

(D) Nghịch biến trên R. 

83. Hàm số /( x) = X 3 - 3x 2 - 9x + 11 

(A) Nhận điểm X = -1 làm điểm cực tiểu. 

(B) Nhận điểm X = 3 làm điểm cực đại. 

(C) Nhận điểm X = 1 làm điểm cực đại. 

(D) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu. 


64 






84. Hàm số y = X 4 - 4x 3 - 5 

(A) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu. 

(B) Nhận điểm X = 0 làm điểm cực đại. 

(C) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại. 

(D) Nhận điểm X = 0 làm điểm cực tiểu. 

85. Số điểm cực trị của hàm số y = X 4 -2x 2 -3 là 

(A) 0; (B) 1 ; (C) 3; (D) 2. 

86. Số điểm cực trị của hàm số y = — - — + - là 

X - 1 

(A) 0; (B) 2; (C) 1 ; (D) 3. 

87. Hàm số/ có đạo hàm là /'(x) = x 2 (x + l) 2 (2x - 1). 

Số điểm cực trị của hàm số là 

(A) 1; (B) 2; (C) 0; (D) 3. 

88. Hàm số y = X - sin 2x + 3 

(A) Nhận điểm X = —— làm điểm cực tiểu. 

Ồ 

(B) Nhận điểm X = làm điểm cực đại. 

(C) Nhận điểm X = làm điểm cực đại. 

ồ 

(D) Nhận điểm X = —~ làm điểm cực tiểu. 

89. Giá trị lớn nhất của hàm số y = -3\fĩ - X là 

(A) -3; (B) 1 ; (C) -1 ; (D) 0. 

90. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sin2x - 4cosx là 

(A) 3; (B) -5; (C) -4; (D) -3. 

91. Giá trị lớn nhất của hàm số /(x) = 2x 3 + 3x 2 - 12x + 2 trên đoạn [-1 ; 2] là 

(A) 6; (B) 10; (C) 15; (D) 11. 


5 - GT12-NC - A 


65 







92. Giá trị lớn nhất của hàm số f{x) = 4~x 2 - 2x + 3 là 

(A) 2; (B) V2 ; (C) 0; (D) 3. 

93. Gọi (#) là đồ thị của hàm sô' y = —~z — ~~T~ • 

(A) Đường thẳng JC = -1 là tiệm cận đứng của (#). 

(B) Đường thẳng y = 2x - 1 là tiệm cận xiên của (#). 

(C) Đường thẳng ỵ = x+ 1 là tiệm cận xiên của (^). 

(D) Đường thẳng y = x-2 là tiệm cận xiên của ợ&). 

^ X 2 + 3 

94. Gọi là đồ thị của hàm số y = — — -T-. 

3 + 5jc — 2x 

(A) Đường thẳng X = 1 là tiệm cận đứng của C&). 

(B) Đường thẳng x = ~ 2 ỉà tiệm cận đứng của (9f). 

(C) Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của ). 

(D) Đường thẳng y = -X + 1 là tiệm cận xiên của Ợ&). 

95. Gọi (<#) là đồ thị của hàm số _y = • 

-5x 2 - 2x + 3 

(A) Đường thẳng JC = 2 là tiệm cận đứng của ). 

(B) Đường thẳng y = X - 1 là tiệm cận xiên của (#). 

(C) Đường thẳng y = —^ là tiệm cận ngang của ($). 

(D) Đường thẳng y = “ là tiệm cận ngang của (#). 

96. Đồ thị của hàm số y = X + ——— 

X - 1 

(A) cắt đường thẳng y = 1 tại hai điểm. 

(B) cắt đường thẳng y = 4 tại hai điểm. 


66 


5 - GT12-NC - B 











(C) tiếp xúc với đường thẳng y = 0. 

(D) không cắt đường thẳng y = -2. 

97. Xét phương trình X 3 + 3x 2 = m. 

(A) Với m = 5, phương trình đã cho có ba nghiệm. 

(B) Với m = -1, phương trình có hai nghiệm. 

(C) Với m = 4, phương trình có ba nghiệm phân biệt. 

(D) Với m = 2, phương trình có ba nghiệm phân biệt. 

98. Đồ thị hàm số y = x 2 


(A) Nhận điếm 


2x + 1 

\ 


J_ 2 

2 ’2 

1 


làm tâm đối xứng. 


-Ề ;2 


(B) Nhận điểm 

(C) Không có tâm đối xứng 


làm tâm đối xứng. 


(D) Nhận điểm 


2.1 

2 ’ 2 


làm tâm đối xứng. 


99. Số giao điểm của hai đường cong y = X 3 - X 2 - 2x + 3 và y = X 2 - X + 1 là 


(A) 0; 

(B) 1; 

(C) 3; 

(D) 2. 

. Các đồ thị của hai hàm số y = 3 - 

1 . 2 
- — và y = 4x 

X 

tiếp xúc với nhau tại điểm M 

có hoành độ là 




(A)JC = -1; 

(B)x= 1 ; 

(C)x = 2; 

(D)x=ị. 


67 












c 



HÀM SỐ LUỸ THỪA, 
HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 


ĩrong chương này, luỹ thừa với số mũ nguyên được 
mở rộng cho số mũ hữu tỉ, số mũ thực và từ đó hình 


thành khái niệm lôgarit. Đây là những phép tính 
được sử dụng nhiều trong khoa học, ki thuật và đời 
sống. Trên cơ sở đó, ta khảo sát hai hàm số quan 
trọng là hàm số mũ và hàm số lôgarit. Cuối chương 
sẽ nêu một số phương pháp giải phương trình mũ và 
phương trình lôgarit. 

Học sinh cân nắm được các tính chất của luỷ thừa và 
lôgarít của hàm số mũ và hàm số lôgarít; đồng thời 
vận dụng được các tính chất ấy để giải phương trình, 
hệ phương trình, bất phương trình mũ và lôgarít. 










LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ 



1. Luỹ thừa với sô mũ nguyên 

Nhắc lại rằng với mỗi sô' nguyên dương n, luỹ thừa bậc n của số a (còn gọi là 
luỹ thừa của a với số mũ n) là số a n xác định bởi 

a" = a.u...a với n > 1, 

n thừa số 

a 1 = a. 

a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ của luỹ thừa a n . 


/~\3 

v*v 

Để có khải niệm luỹ thừa với sổ mũ nguyên, ta còn phải định nghĩa luỹ thừa vói sỗ 
mũ 0 và số mũ nguyên âm. 

a) Luỹ thừa vói số mũ 0 và sô' mũ nguyên âm 


HI Tính 


, (-V3) 5 , o 4 . 


ĐỊNH NGHĨA 1 

Với a T- 0, n = 0 hoặc n là một sô' nguyên âm, luỹ thừa bậc n của 
a là sô' a n xác định bởi 

a° = 1, a" =-U 

ã* 

Ví dụ 1 . (-3)- 3 = —Ị—r = ~ ; (-V2) 0 = 1 . 

(-3) 3 27 

Ví dụ 2. Nếu sử dụng luỹ thừa với sô' mũ nguyên của 10 để biểu diễn một số, 
chẳng hạn sô' 2418,93 dưới dạng : 

2418,93 = 2.10 3 +4.10 2 + 1.10 + 8.10° + 9.10 -1 +3.10 -2 

thì ta thấy trong tổng trên, mỗi sô' hạng có dạng a. 10*, sô' mũ k chỉ rõ vị trí 
của chữ sô' u trong biểu diễn thập phân của sô' đã cho. Chẳng hạn, với k = -1 


69 
















thì chữ số a ở hàng phần mười, với k = 0 thì chữ số a ở hàng đơn vị, với 
k = 1 thì chữ số a ở hàng chục,.... 

CHÚ Ý 

1) Các kí hiệu 0°, 0" (n nguyên âm) không có nghĩa. 

2) Với a * 0 và n nguyên, ta có a n = —Ị—. 


a 


3) Người ta thường dùng các luỹ thừa của 10 với số mũ nguyên để 
biểu thị những số rất lớn và những số rất bé. 

Chẳng hạn 

Khối lượng của Trái Đất là 5,98.10 24 kg, 

Khối lượng nguyên tử của hiđrô là 1,66.10 24 g, 

Trò chơi Rubic (Rubik) có hơn 4.10 19 cách sắp xếp. 

b) Tính chất của luỹ thừa với sô mũ nguyên 

Từ định nghĩa luỹ thừa với sô mũ nguyên của một số, ta thấy các quy tăc tính 
toán cho luỹ thừa với sô mũ tự nhiên vẫn còn đúng với số mũ nguyên. Cụ thê 
ta có định lí sau đây. 

ĐỊNH LÍ 1 


Với a * 0, b * 0 và với các số nguyên m,n , ta có 


1) a m .a n = a 






Ta chứng minh công thức 5). 

Với n > 0, công thức hiển nhiên đúng. 


70 








Với n < 0, ta có -n là số nguyên dương. Do đó 

1 1 b~ n 






íạ\- n 

\ h J 


a 


a 


Các công thức khác được chứng minh tương tự. 


H2| Chứng minh công thức 1) của định lí 1 cho trường hợp m > 0, n < 0 và 


m > |/?|. 

Ngoài ra, ta còn có một số tính chất sau đây. 


ĐỊNH Ú 2 

Cho m, là những số nguyên. Khi đó 

1) Với a > 1 thì a m > a n khi và chỉ khi m > n ; 

2) Với 0 < a < 1 thì a m >a n khi và chỉ khi m < n. 
Từ định lí 2, ta có 


HỆ QUẢ 1 

Với 0 < a < b và m là số nguyên thì 

1) a m < b m khi và chỉ khi m > 0 ; 

2) a m > b m khi và chỉ khi m < 0. 


Chứng mình 

Vì 0 < a < b nên — > 1 và 0 < % < 1. 

a b 


Theo 1) của định lí 2, ta có 


(bT fb^ ữ 


\ a ; 


\ U J 


<=> m > 0, hay 


a m <b m <x> m> 0. 


Theo 2) của định lí 2, ta có 


a ' 


\ h J 


\ 


\ b J 


<=> m < 0, hay 


a m > b m o m < 0. 


□ 


71 
























Ị 


Từ hệ quả 1, ta có thể chứng minh được hai hệ quả sau : 
HỆ QUẢ 2 

Với a < b, n là số tự nhiên lẻ thì 
a" < b n . 


HỆ QUẢ 3 __ 

Với a, b là những sô' dương, n là một số nguyên khác 0 thì 
a n = b n khi và chỉ khi a = b. 


H3 


Có phải (0,99) 2 .99 >99? và (0,99) _1 .99 > 99? 


2. Căn bậc n và luỹ thừa với sô mũ hữu tỉ 

Ta đã có khái niệm căn bậc hai, căn bậc ba của một số. Sau đây, ta xét khái 
niệm căn bậc n của một số. 

a) Căn bậc n 


ĐỊNH NGHĨA 2 

Với n nguyên dương, căn bậc n của số thực a là số thực b 
sao cho 

b n = a. 

Ta thừa nhận hai khẳng định sau đây. 

• Khi n là sô lẻ, mỗi sô thực a chỉ có một căn bậc n. Căn đó được kí hiệu 
là <fa. 

• Khi n là sô chẵn, mỗi sô thực dương a có đúng hai căn bậc n là hai sô đối 
nhau. Căn có giá trị dương kí hiệu là yfã (còn gọi là căn sổ'học bậc n của a), 
căn có giá trị âm kí hiệu là -\[ã . Đặc biệt, ìfã được kí hiệu đơn giản là y[ã. 
Ví dụ : Số 32 chỉ có một căn bậc năm là yỊỹĩ = 2 ; số 64 có hai căn bậc sáu 

là ^64 = 2 và -\/ó4 = -2. 


72 











Nhận xét 

1) Căn bậc 1 của số a chính là a. 

2) Căn bậc n của số 0 là 0. 

3) Sô' âm không có cãn bậc chẵn vì luỹ thừa bậc chẵn của một số thực bất kì là 
số không âm. 

4) Với n nguyên dương lẻ, ta có 

'ỳ[ã >0 khi a > 0 ; 

< 0 khi a < 0. 



khi n lẻ 
khi tì chẵn. 


Một sổ tính chất của căn bậc n 

Từ các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên dương, ta có thể chứng minh 
được các tính chất sau đây. 


Với hai số không âm a, h, hai số nguyên dương m, n và hai số 
nguyên p, q tuỳ ý, ta có 

1 ) ^ = .'4h \ 


2 ) 




3) ^ = ựfi) p (a>0); 

4) i&ĩ = ; 

5) Nếu 4 = - thì ữ = ià* ịa > 0). 

tì m 

Đặc biệt lựã = 


Các tính chất 1), 2), 3) đã được biết đến đối với căn bậc hai và căn bậc ba. 
Ta chứng minh tính chất 5). 

Giả sử yỊã^ = X và iĩ = y. Vì a > 0 nên X > 0, y > 0 . 

Ta có x n = a p , y m = a q . Do đó 
x nq = a pq = y mp . 


73 






Măt khác, vì — = — nên nq = mp. Bởi vậy, từ x nq - y mp và X > 0, y > 0, 
n m 

suy ra X = y . 

Học sinh tự chứng minh tính chất 4). ^ 

Ví dụ 3 

a) 3/8 .^/4 = yịsÃ = 3/32 = 2. b) ^5— = = 4^7 = 2' 

c) ^/729 = ^/729 = 3. d) VỈ28 1 = (VĨ28) 3 = 2 3 = 8. 

e) 2 ^Ĩ 28 = 2 ylĩ = ìỊĨ. 


H4 


Chứng minh rằng 


a) Nếu n là số nguyên dương lẻ vàa<h thì yfũ <y[h ; 

b) Nếu n là sổ nguyên dương chẵn và 0 < a < h thì \[ã < yfh. 


b) Luỹ thừa với sô mũ hữu tỉ 


ĐỊNH NGHĨA 3 

Cho a là một số thực dương và /• là một số hữu tỉ. Giả sử 

r = —, trong đó m là một số nguyên còn n là một số nguyên 
n 

dương. Khi đó, luỹ thừa của a với số mũ r là số a r xác định bởi 



Nhận xét. Từ tính chất 5) của căn bậc n, ta suy ra rằng số a r = a n là xác 
định, không phụ thuộc vào phân số ^ biểu diễn số hữu tỉ r , tức là nếu 

m 

r = — = ^ thì a n = a . Do đó trong biểu thức a với r là một số hữu tỉ, 
n n' 

ta thường viết rdưới dạng phân số tối giản có mẫu dương. 


74 
















Ví dụ 4 


a) 8 3 = 3 /?= 3/64 = 4 ; b) 27 3 = 3 / 2 ^= ^ = ị- 


_Ị_ 

c) a n = yfã (,a dương, n nguyên dương). 

• Có thể chứng minh được rằng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ (của số thực dương) 
có đầy đủ các tính chất như luỹ thừa với số mũ nguyên đã nêu ở trên. 

Ví dụ 5. Cho a, b là những số thực dương. Ta có 
4 4 11 


a^b + ab^ 

3 lã + 3 íb 


ab{a 3 + /? 3 ) 

“ 1 1 = ah ■ 

ư 3 + /> 3 


Câu hỏi và bài tập 

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Với số thực a và các số nguyên m , n, ta có 


a m 

a m .a n = a mM \?— = a h 
a' 


b) Với hai số thực a,b cùng khác 0 và số nguyên n, ta có 

/„Y» n 


(ab) = a b ; 


\ b J 


a 

V 


c) Với hai số thực u,b thoả mãn 0 < a < b và số nguyên n , ta có 

a n < b n . 

d) Với số thực a khác 0 và hai số nguyên m, n, ta có 

Nếu m > n thì a m > a n . 

2. Xét khẳng định : 

"Với số thực a và hai số hữu tỉ /•, s, ta có (a y = a rs ". 


75 










Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khăng định trên đung ? 
(A) a bất kì; (B) a * 0 ; (C) a > 0 ; (D) a <\. 

3. Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản : 


7 .14 ; - 3 - ; 

3 -2 

4. Thực hiện phép tính : 


í a \~ 2 


v5, 


a) 8T 0 ’ 75 + 


125 


32 


-1 - -1- 

b) 0,001 3 - (-2) _2 .64 3 - 8 3 + (9 0 ) 2 ; 


(~18) 2 .5 

15 2 .3 


5. 


6 . 


7. 


2 

c) 27 3 + 


n - 0,75 


V 16 y 


-25' 


0 , 5 . 


d) (-0,5 ) -4 - 625 0 ’ 25 


•ỉ 

f 1 V‘Ỷ 

2 i 


+19(-3) . 

Đơn giản biểu thức (với a, b là những số dương) 


Ị_ 7 _l 5 

a) , __r ; b > -7 T "2 _i ■ 

\Ị\ja n b 6 a 3 - a 3 a 3 + ữ 3 

So sánh các số 

a) V 2 và 3/3 ; b) V 3 + ^30 và >/63 ; c) 3/7 + VĨ5 và Vĩõ + 3 / 28 . 
Chứng minh ^/7 -t- 5\/2 + ^/7 — 5 V 2 = 2. 


76 

























TÍNH GẦN ĐÚNG CĂN BẬC n CỦA MỘT số 
THẬP PHÂN BẰNG MÁY TÍNH Bỏ TÚI 


Có thể dùng máy tính bỏ túi chẳng hạn, máy tính CASIO fx-500 MS để tìm giá trị gần 
đúng căn bậc n của một số thập phân. r 

Ví dụ 1. Để tìm 723,425 , ta ấn liên tiếp các phím sau : 


>OỊ2]lũỊ4lỊ2]lỊ3. 


Khi đó, trên màn hình hiện sô 4.839938016 . Làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, 
ta được 

723,425 «4,8399. 


Ví dụ 2. Để tìm 78,532 , ta ấn liên tiếp các phím sau 


SHIFT 


ũ 1 □ HI 1 m B 


Trên màn hình hiện số 2.043385382. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, 
ta được 

723,425 « 2,0434. 


Lưu ỷ : Khi ấn liên tiếp hai phím |SHIFtỊ 7~ ta mới được phím 77 
Ví dụ 3. Để tính 7320 , ta ấn liên tiếp các phím sau : 


[ 7 ] Ishift| |7~| [ 3 ] [ 2 ] [õ| Ịj| 


Trên màn hình hiện số 2.279704562. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, ta được 
7320 * 2,2797. 


Lưu ỷ: Khi ấn liên tiếp ba phím [ 7 ] |sHIFtỊ 7~ , ta mới được phím 7~. 

(Để tính 32 3 ’ 2 , ta ấn [ 3 ] IU [Ã] [ 3 ] p [ 2 ] 0 • Trên màn hình hiện số 65,536. 
Như vậy 32 3 ’ 2 =65536.) 


77 






























Luyện tập 


8. Đơn giản biểu thức 

y[ã - 4Ĩ> Vỡ + \fãb 
\fã — \fb Vỡ + V/j 


b) 


a - b a + b 

yfã - yfb 3[ă + \[b 


yUa+t/b J ị I vã + l 

a 4 + a 2 

Từ tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh 
\[ãb = '4ã .\[b (a > 0, b > 0, n nguyên dương). 


10. Chứng minh 

a) V4 + 2V3 - V4-2V3 = 2 ; 

11. So sánh các số 

a) (Vã) 6 và ; 

j và V2.2 14 ; 


c) 


b) V 9 +V8Õ + V 9 -V8Õ = 3. 

b) 3 600 và 5 400 ; 
d) 7 30 và 4 40 . 



LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC 


1. Khái niệm luỹ thừa với sô mũ thực 

Ta đã định nghĩa luỹ thừa với số mũ hữu tỉ. Để định nghĩa luỹ thừa với số mũ 
thực tuỳ ý, ta còn phải định nghĩa luỹ thừa với số mũ vô tỉ. 

Cho số vô tỉ a. Ta thừa nhận rằng bao giờ cũng có một dãy số hữu tỉ 
/j, r 2 ,.... r n ,... mà limr n = a. Chẳng hạn, với 

a = V2 = 1,4142135... 


78 























ta có dãy #i = 1 ; r 2 = 1,4 ; r 3 = 1,41 ; r 4 = 1,414 ; r 5 = 1,4142 ; 
r 6 = 1,41421 ;... và lim/;, = \[ĩ . 

• Cho a là một số thực dương và a là một số vô tỉ. Xét dãy số hữu tỉ 
/j, r 2 , ..., r n , ... mà lim/;, = a . Khi đó, người ta chứng minh được rằng dãy 

số thực a r ', d 2 ,..., d n , ... có giới hạn xác định (không phụ thuộc vào dãy 

số hữu tỉ đã chọn, tức là nếu còn có dãy hữu tỉ (r ' n ) mà lim/;', =a 

thì limư r " = \\md n ) và gọi giới hạn đó là luỹ thừa của a với số mũ a, kí hiệu 
là a a . Vậy 

a a = lim à". 

_ /)-»+00 _ 

Ví dụ 1 

\Ỉ2 là giới hạn của dãy số 

1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; 1,41421;... 

Jỹ 

nên 10 là giới hạn của dãy số 

10'; 10 1 - 4 ; 10 1 ’ 41 ; 10 1 ’ 414 ; 10 1 ’ 4142 ; 10 1 - 41421 ;.... 
Giá trị của 10^ bằng 25,95455352.... 

GHI NHỚ (về cơ số của luỹ thừa) 

1) Khi xét luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số 
phải khác 0. 

2) Khi xét luỹ thừa với số mũ không nguyên thì cơ số 
phải dương. 

• Người ta chứng minh được rằng luỹ thừa với số mũ thực (của một số dương) 
có đầy đủ các tính chất như luỹ thừa với số mũ nguyên đã nêu trong § 1. 

Ví dụ 2 

a) Với a là số dương, ta có 

(ạ±^_ a 4 , 

a 4 


79 








b) Để so sánh các số 16^ và 4 3 '^ 2 , ta đưa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ số. 
Ta có 16^ = 4 2n ^, do đó ta so sánh 2V3 và 3V2. 

Vì (iSỸ = 2 2 .3 = 12, (3V2) 2 = 3 2 .2 = 18 nên 2V3 < 3V2 , do đó 
4 2 ^<4 3 ' /2 ,tứclàl6^<4 3 ^. 



Tính 


1-75 

1+75 


\-3 


375 

2 


.2 




/ 


2. Công thức lãi kép 

Gửi tiền vào ngân hàng, ngoài thể thức lãi đơn (tức là tiền lãi của kì trước 
không được tính vào vốn của kì kế tiếp nếu đến kì hạn, người gửi không rút lãi 
ra), còn có thể thức lãi kép theo định kì. Theo thể thức này, nếu đến kì hạn 
người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp. Nếu 
một người gửi số tiền A với lãi suất r mỗi kì thì dễ thấy sau N kì số tiền người 
ấy thu được cả vốn lẫn lãi là : 

c = /4(1 + r) N . (1) 

(Có thể chứng minh bằng quy nạp theo N ). 


Ví dụ 3. Theo thể thức lãi kép, một người gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng. 

a) Nếu theo kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% một năm thì sau 2 năm người đó 
thu được một số tiền là 

10.(1 + 0,0756) 2 * 11,569 (triệu đồng). 

b) Nếu theo kì hạn 3 tháng với lãi suất 1,65% quý thì sau 2 năm người đó thu 
được một số tiền là 


10.(1 +0,0165) 8 * 11,398 (triệu đồng). 


H2 Một người đầu tư 100 triệu đồng vào một công ti theo thể thức lãi kép với lãi 


suất 13% một năm. Hỏi sau 5 năm mởi rút lãi thì người đó thu được bao nhiêu tiền 
lãi ? (Giả sử rằng lãi suất hàng năm không đổi). 


80 














Câu hồi và bài tập 


12. Xét mệnh đề : "Với các số thực X, a, b, nếu 0 < a < b , thì a x < b x ". 
Với điểu kiện nào sau đây của * thì mệnh để đó là đúng ? 

(A). X bất kì; (B). X > 0 ; (C). X < 0. 

13. Xét mệnh để : "Với các số thực a, X, y, nếu X < y , thì a x < a y ". 

Với điều kiện nào sau đây của X thì mệnh đề đó là đúng ? 

(A). a bất kì ; (B). a > 0 ; (C). a > 1. 


14. Cho các số thực a, X, y với X < y . Hãy tìm điều kiện của a để a x > a y . 

15. Tính các biểu thức 

(0 • 2 2-3 ^ 8^ • 31+2^2 .gỉ/ỉ 

16. Đơn giản các biểu thức 



a S-\ a *~Ẽ ■ 


a 




1 


\ a j 


17. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm 
với lãi suất 7,56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người 
đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng ? (Làm tròn 
đến chữ số thập phân thứ hai). 


Luyện tập 

18. Viết các biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa của một số với số mũ hữu tỉ: 
a) ì[JTx (x > 0) ; b) (a > 0, b > 0) ; 

c ) ’ d) : a 16 (a > 0). 


6 - GT12-NC - A 


81 















19. Đơn giản biểu thức 


a) a 


c) 


-2-ã ( 1 

L-^-> 

a 2 '' 2 - b 2j5 


.72+1 


+ 1 » 


b) 


d) 


„75 y 5 " 1 a -l-73 


,73-1 


•-2 


7 1 V 


(x n + y 71 ) - 4 n xy 
V 


20. Tim các số thực a, thoả mãn từng điều kiện sau : 
a) ị(a a +a- ữ ) = 1 (fl > 0) ; b) 3 |a > < 27. 

21. Giải các phương trình sau bằng cách đặt t = yfx : 

a) yfx + tfx = 2 ; b) \[x - 3 yfx + 2 = 0. 

22. Giải các bất phương trình sau : 

a) JC 4 < 3 ; b) a: 11 >7 ; c) X 10 > 2 ; d)x 3 <5. 



Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những phép toán quan trọng có 
nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Đó là lôgarit. 


1. Định nghĩa và ví dụ 

Trước tiên, ta có những lưu ý sau vê luỹ thưa cua cơ so ữ 

Cho sô' a dương. Với mỗi số thực a tuỳ ý, ta luôn xác định được luỹ thừa a a . 
Hơn nữa, ta có 

a a là một số dương ; 

Nếu a = 1 thì a a - \ a = 1 với mọi a e R ; 


82 


6 - GT12-NC - B 



















Nếu a > 1 thì a a < a P khi và chỉ khi a < P ; 

Nếu 0 < a < 1 thì a a < (ịP khi và chỉ khi a > p. 

Từ đó, suy ra 

Nếu 0 < a * 1 thì a a = khi và chỉ khi a = p. 

Ngược lại, ta thừa nhận rằng khi a là một số dương khác 1 thì với mỗi số 
dương b , có một số a để 

a = b. 

Theo lưu ý ở trên, sô' a đó là duy nhất. Từ đó, ta có định nghĩa sau : 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Cho a là một số dương khác 1 và b là một số dương. Sô' thực a 

để a ữ = b được gọi là lôgarit cơ sô' a của b và kí hiệu là 
log a b , tức là 

= log a b » a a = b . 

Ví dụ 1 

logio 100 = 2 vì 10 2 = 100 ; log,„ Ĩ5Õ = -2 ^ 10 ' 2 = = Toõ' 

CHÚ Ý 

1) Không có lôgarit của số 0 và số âm vì a a luôn dương với 
mọi a . 

2) Cơ số của lôgarit phải dương và khác 1. 

3) Theo định nghĩa lôgarit, ta có 


log a l =0, log đ a = l; 


log a a h = b , \/b e R ; 

(1) 

a'° ẽ “ h =b, Vò e R,b > 0. 

(2) 


Hai công thức (1) và (2) nói lên rằng phép lấy lôgarit và phép nâng lên luỹ thừa 
là hai phép toán ngược của nhau. Cụ thể, với số a dương khác 1 ta có 


83 









Với mọi số thực b 

b --- 

nâng lên lụỹ thừa 
cơ số u 


b 


a 


lấy lôgarit cơ sô' ư 


log a a h = b\ 


Với mọi số thực b dương 


b --* log a b ' ■ 

lấy lôgarit cơ số a nâng lên luy thưa 


a' og ° b = b. 


cơ số a 


Ví dụ 2 


- 1 

log 3 \/3 = log 3 3 3 = ^ ; logi4 = lo gỉ 

2 2 


rn 


-2 


= - 2 . 


ỊhĨỊ Tính 

1 1 M Q log 3 l2 . r\ 175^0,5^ 

a;log 2 ^;log 103 ^; b > 9 ;0 ’ 125 ’• 


H2ị Với giá trí nào của X thì log 3 (1 - x) - 2 ? 


2. Tính chất 

a) So sánh hai lôgarit cùng cơ sô 

Từ những lưu ý của mục 1, dễ dàng chứng minh được 


ĐỊNH Ú 1 



Ta chứng minh 1). 

Vì a > 1 nên, theo lưu ý của mục 1, ta có 

log a b > log a c <=> a ogah > a ogaí <z> b > c. n 


84 
















H3 


Hãy chứng minh 2). 


Từ định lí 1, ta có 


HỆ QUẢ 



3 2. 2 

Giải. Vì ^ < 1 và < 1 nên log 3 > log 3 1 = 0. 

5 5 

Vì -^ > 1 và ^ < 1 nên log 3 ^ < log 3 1 = 0. 

2 2 

^ ,2,3 

Từ đó suy ra log 3 — > log 3 —. 

5 2° 

b) Các quy tắc tính lôgarit 

Từ định nghĩa lôgarit và tính chất của luỹ thừa, ta suy ra các quy tắc tính 
lôgarit. 


ĐỊNH Ú 2 



85 









CHÚ Ý 


Bằng quy nạp, suy ra rằng với các số dương bị, b 2 , ...» b n , ta có 
Ì0g a (b ì b 2 ...b n ) = log ữ bị + log fl b 2 + ... + log a b n . 


H4 


Khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ? 


vx e (-00 ; -1), log a (X 2 - ì) = log a (x +1) + log a (x - 1) . 
Từ định lí 2 dễ dàng suy ra 


HỆ QUẢ 

Với số a dương khác 1, số dương b và số nguyên dương n, ta có 
0 = -log a b ; 

2 ) lo ga ^ = Uog a b. 


Ví dụ 4 

log 7 16 _ log 7 16 _ log 7 2 4 _ 41og 7 2 _ _ 4 

log 7 15 - log 7 30 “ 15 ~ log 7 2" 1 ~ -logý 2 " 

30 


H5 Tính log 5 'ỉĩ - 2 *°S5 ^2 + 50. 


3. Đổi cơ số của lôgarỉt 

Trong tính toán, đôi khi ta cần biết mối liên hệ giữa những lôgarit với cơ số 
khác nhau. 

Sau đây là công thức đổi cơ số của lôgarit. 


ĐỊNH Ú 3 

Với a, b là hai số dương khác 1 và c là sô' dương, ta có 

lơgè c = l^ỉ hay l0ga b • ÌOêh c = ỈOêa c ' 


86 














Chứng minh 

Thật vậy, ta có c = h ỉo&h< \ từ đó 


log a c = log a (b ìo&hC ) = ìog h cAog a b. 

Vì h * 1 nên log a h * 0, do đó 

Từ công thức đổi cơ số của lôgarit, với c = a, ta suy ra 


□ 


HỆ QUẢ 1 

Với a và b là hai số dương khác 1, ta có 

log a b = hay to%a bA °ễh a = !• 


Cũng trong công thức đổi cơ số đó, với b = a a (a 0), ta có 


HỆ QUẢ 2 

Với a là số dương khác 1, c là số dương và a * 0, ta có 

ỉo ê a a c = ^Aog a c. 


Ví dụ 5. log ị (log 3 4. log 2 3) = log ị (2 log 3 2. log 2 3) = log J 2 = log 2 _2 2 

4 4 4 

1 . , 1 

= -jlog 2 2=-j. 


H6 


Tìm X, biết log 3 X + logọ X - í ■ 


Nhận xét. Nhờ công thức đổi cơ số của lôgarit, khi biết lôgarit cơ số a, ta có 
thể tính được lôgarit cơ số bất kì. Chẳng hạn, ta có thể tính được các lôgarit 
cơ số 2, cơ số 3,... theo lôgarit cơ số 10. 


87 










4. Lôgarit thập phân và ứng dụng 

Trong thực hành ta hay dùng hộ đếm thập phân (hộ đếm cơ số 10); chính vì vậy 
lôgarit thập phân (lôgarit cơ số 10) chiếm một vị trí quan trọng trong tính toán. 
Năm 1617 người ta đã xây dựng được bảng lôgarit thập phân để tìm giá trị gần 
đúng lôgarit thập phân của một số thực dương bất kì (xem bài Em có biêt 
"Về lịch sử phát minh lôgarit và bảng lôgarit" trang 91). Ngày nay thay vì dùng 
bảng, người ta thường dùng máy tính bỏ túi. 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Lôgarit cơ số 10 của một số dương X được gọi là lôgarỉt thập 
phân của X và kí hiệu là logA (hoặc là lgA ). 

Lôgarit thập phân có đầy đủ các tính chất của lôgarit với cơ số lớn hơn 1. 

• Trước khi có máy tính, đế tính các luỹ thừa với số mũ phức tạp, người ta 
thường dùng phương pháp "lôgarit hoá" với lôgarit cơ số 10 và các tính toán 
được thực hiện nhờ bảng số. 

Ví dụ 6. Để tính 2,1 3 ’ 2 người ta làm như sau : 

-Tính log2,1 3 ’ 2 

log 2, l 3 ’ 2 = 3,21og 2,1 * 1,0311 ; 

-Từđó suy ra 2,1 3 ’ 2 * 10 1 ’ 03 " « 10,7424. □ 

• Người ta còn dùng phương pháp "lôgarit hoá" và các tính chất của lôgarit để 
giải quyết một số bài toán liên quan đến luỹ thừa. 

Ví dụ 7 

Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 năm 
với lãi suất 7,56% một năm. Hỏi sau bao nhiêu năm người gửi sẽ có ít nhất 

12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi) ? 

Giải 

Theo công thức lãi kép c = A(1 + r) N , sau N năm gửi, người gửi sẽ có một 
số tiền là 

6(1 + 0,0756) w 
Từ đó, ta phải tìm N sao cho 

12 = 6(1 +0,0756 ) N . (1) 


88 









Lấy lôgarit thập phân hai vế của đẳng thức (1), ta được 


log 12= log6 + yviog 1,0756. 


Suy ra 


N = logl2 - logỏ 
log 1,0756 


9,51. 


Vậy sau khoảng 10 năm người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số vốn 6 triệu 
đồng ban đầu. 


• Rõ ràng khi X — 10" thì logx = n. Còn với sô X > 1 tuỳ ý, viết X trong hệ 
thập phân thì số các chữ số đứng trước dấu phảy của X là n + 1, trong đó n là 
phần nguyên của logx, n = [logxỊ. 

Thật vậy, vì 10" là số tự nhiên bé nhất có Aỉ + 1 chữ số nên số các chữ số đứng 

trước dấu phảy của X bằng n + 1 khi và chỉ khi 10" < X < 10" +1 , tức là 
n < logx < n + 1 ; điều này chứng tỏ n = [logx]. 

Vi dụ 8. Đê tìm sô các chữ sô của 2 2008 khi viết trong hộ thập phân người ta 
lấy giá trị gần đúng của log2 là 0,3010 và được 


[2008.log 2] + 1 = [2008.0,3010] + 1 = [604,408] + 1 = 605. 
Vậy số 2 2008 có 605 chữ số. 


H7j Khi viết 2 1000 trong hệ thập phân ta được một số có bao nhiêu chữ số ? (lấy 
giá trị gần đúng của log 2 là 0,301 o;. 


Câu hỏi và bài tập 

23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 

a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì; 

b) Cơ sô của lôgarit phải là sô nguyên ; 

c) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương ; 

d) Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1. 

24. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Có lôgarit của một số thực bất kì; 

b) Chỉ có lôgarit của một số thực dương ; 


89 







c) Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1; 


d) Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1. 

25. Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để có đẳng 
thức đúng. 

a) log a (xy) =...; b)... = log a X - log a y ; 


c) log a x“ =...; 


d) a Xữ ^ h 


26. Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng : 


a) log a X < log a y » 0 < * < y ; 

b) log a X < log a y » X > y > 0. 

27. Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3 : 


00 

m 

1; i; t/3; 

28. Tính log, 125 ; 

5 

*°So,5 2 ; 

29. Tính 3 logỉ18 ; 

251og 3 2 . 


♦ 


1 

3V3' 

log ịả ; 

4 

/j\log 2 5 

lil ; 


log J 36. 

6 

/ J \*°Ễ0,5 2 

v32/ 


30. Tim X, biết 
a) log 5 X = 4 ; 


b) log 2 (5 - x) = 3 ; 


c) log 3 (x + 2) = 3 ; d) logj (0,5 + x) = -1. 

6 

31. Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy 
tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): 

log 7 25 ; log 5 8 ; log 9 0,75 ; log 0 75l,13. 


90 







VỀ LỊCH SỬ PHÁT MINH LÔGARIT VÀ BẢNG LÔGARIT 



Lồgarit là phát minh của Nê-pe (John Napier hay John 
Neper 1550 - 1617) - một điền chủ và nhà thần học 
người Xcôt-len. Nê-pe bị toán học lôi cuốn và ông coi 
toán học là niềm vui giải trí của mình. Trong vòng 20 
năm trời, những lúc rảnh rỗi, Nê-pe đã phát triển lí thuyết 
lồgarit và ồng đã trình bày vấn đề này trong một cuốn 
sách viết bằng chữ La-tinh in năm 1614 với đẩu đề "Mô 
tả một bảng lồgarit kì diệu" (từ "lôgarit" có gốc là những 
từ Hi lạp : logos nghĩa là tỉ lệ, arithmos nghĩa là số), ông 
hi vọng phát minh của mình sẽ giúp đơn giản hoá nhiều 
phép tính trong thiên vàn, đó là những phép tính đòi hỏi 
nhiều cồng sức và thời gian. 



John Napier 
(1550- 1617) 


Thực tế, lôgarit của Nê-pe đã làm cuộc cách mạng trong thiên văn và trong nhiều 
lĩnh vực toán học bằng cách thay thế việc thực hiện "phép tính nhân, chia, tính căn 
bậc hai, căn bậc ba của những sô lớn mà bên cạnh việc tiêu phí thời gian một cách 
tẻ nhạt, người ta còn hay bị nhầm lẫn" bằng thực hiện các phép tính cộng, trừ đơn 
giản những số tương ứng. Phát minh của Nê-pe là một phương thức tiết kiệm thời 
gian đáng kể. 

Một sô nhà sử học coi rằng việc sử dụng lôgarit để đơn giản các phép tính đã giúp 
nhà thiên văn người Đức Giồ-han Kê-ple (Johannes Kepler) phát hiện ba quy luật 
chuyên động của hành tinh mà điều này lại giúp nhà vật lí người Anh Niu-tơn (Isaac 
Nevvton) phát hiện lí thuyết hấp dẫn. Sau phát minh của Nê-pe 200 năm, nhà toán 
học Pháp La-pla-xơ viết rằng : Lôgarit, bằng cách giảm bớt công sức tính toán, đã 
kéo dài tuổi thọ gấp hai lần cho các nhà thiên văn. 

Các bảng lôgarit ban đầu của Nê-pe còn nhiều khiếm khuyết. Một nhà toán học 
người Anh là Hen-ry Bric (Henry Briggs) đọc công trình của Nê-pe (bằng chữ La-tinh) 
ngay sau khi nó được công bố, lập tức thấy được ý nghĩa của phát minh kì diệu này. 
Bric viết thư cho Nê-pe đề nghị gặp gỡ trao đổi và nêu ra nhiều cải tiến cho phát 
minh đó. Hai nhà toán học gặp nhau vào mùa hè năm 1615. Bric đề nghị định nghĩa 
lại lôgarỉt thập phân (lồgarit cơ số 10). Thực ra, Nê-pe có nghĩ đến dùng cơ sô 10 
nhưng đã không đủ sức làm nên các bảng mới. Nê-pe để nghị Bric xây dựng các 
bảng như thế. 


Sau đó hai năm, các bảng lôgarit thập phân đầu tiên đã được Bric xây dựng. Nê-pe 
mât năm 1617 trước khi Bric hoàn thành các bảng đó. Nhiều nhà toán học đã tiếp 
tục xây dựng các bảng íôgarit thập phân trong đó có bảng của V.M. Bra-đi-xơ mà 
ngày nay chúng ta vẫn còn dùng. 


91 






Khi viết số thập phân dương a dưới dạng kí hiệu khoa học a = a.ìO , với 

1 < a < lO.rt e z thì 

loga = loga + n. 

Như vậy, chỉ cần biết loga với mọi a thuộc [1 ; 10) thì sẽ tính được lôgarit thập 
phan cua một số thập phân dương bất kì. Người ta gọi loga trong (1) là phần định 
trị, n là phần đặc tinh của loga. Trong các bảng số, người ta cho sẵn giá trị 
gần đúng phần định trị loga . Bảng của V. M. Bra-đi-xơ cho loga với bốn chữ sô' 
thập phân. 

Ví dụ. Cho biết log2,319 * 0,3653. Tính log23,19 và log0,2319. 

Giải 

log23,19 = log(2,319.10) = log 2,319+ 1 * 0,3653 + 1 = 1,3653 ; 

log0,2319 = log(2,319.10 _1 ) = log2,319- 1 
» 0,3653 -1 = -0,6347. 


Luyện tập 


32. Hãy tính : 

a) log 8 12 - log 8 15 + log 8 20 ; b) ịlog 7 36 - log 7 14 - 31og 7 ìlĩĩ ; 


.V lo gs 36 - lo §5 12 . ^ ^loe 6 5 + 10 l-log2 _ glog2 3 . 

c) 1^9 ; 

33. Hãy so sánh : 


a) log 3 4 và log 4 ị ; 


b) 3 log61,1 và 7 ,og 6 0,99 . 


34. Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh : 

a) log2 + log3 với log5 ; b) logl2 - log5 với log7 ; 

c) 31og2 + log3 với 21og5 ; d)l + 21og3 với log27. 

35. Trong mỗi trường hợp sau, hãy tính log a X , biết log a b = 3, log 0 c = -2 : 


a) X = a^b 2 ^ ; 



c 


92 









36. Trong mỗi trường họp sau, hãy tìm X : 

a) log 3 X = 4 log 3 u + 7 log 3 b ; b) log 5 X = 2 log 5 a - 3 log 5 b. 

37. Hãy biểu diễn các lôgarit sau qua a và p : 

a) log^ 50, nếu log 3 15 = a , log 3 10 = p ; 

b) log 4 1250, nếu log 2 5 = a. 

38. Đơn giản các biểu thức : 

a) logị + ^-log4 + 41ogV2 ; b) lo ê 9 + 2 log36 + 2 log 2 ; 

c) log72 - 2ì °ê256 + ; d ) l°g£ - log0,375 + 21og705625 . 

39. Tìm X , biết 

a) log r 27 = 3 ; b) log v Ậ = -1 ; c) log^ 75 = -4. 

40. Sô' nguyên tô' dạng M p = 2 P - 1, trong đó p là một sô' nguyên tô' được gọi là 
số nguyên tô' Mec-sen (Mersenne Marin, 1588 - 1648, người Pháp). 

ơ-le phát hiện M 3] năm 1750. 

Luy-ca (Lucas Edouard, 1842 - 1891, người Pháp) phát hiện Mị 27 năm 1876. 
M 1398269 được phát hiện năm 1996. 

Hỏi rằng nêu viết ba sô' đó trong hệ thập phân thì mỗi sô' có bao nhiêu chữ sô' ? 

(Dễ thấy rằng sô' chữ sô' của 2 P - 1 bằng số chữ sô' của 2 P và để tính sô' chữ 
sô' của M 127 có thể lấy log2w 0,30 và dể tính sô' chữ sô' của M 1398269 có thể 
lấy log2« 0,30103 (xem ví dụ 8)). 

41. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một 

quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu người đó có được ít nhất 
20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu ? (Giả sử lãi suất không 
thay đổi). 


93 









SỐ e VÀ LÔGARIT Tự NHIÊN 



Cho đến bây giờ, dường như n là số vô tỉ quan trọng nhất mà ta biết đến. 
Trong bài này, ta sẽ được biết thêm một số vô tỉ cũng quan trọng không kém. 




đó là số e. Số e là giới hạn lim 

X —>+00 


.4 

X 


\ x 


, xấp xỉ bằng 2,718281828... ; nó 

V -V 

xuất hiện một cách tự nhiên trong Toán học, cũng như trong đời sống. Chính 
vì vậy lôgarit cơ sô e còn được gọi là lôgarit tự nhiên. Trong các máy tính bỏ 
túi, người ta đều thiết kế các phím bấm cho phép tính giá trị của các biểu thức 

e* và log X (còn kí hiệu là lrư). 


1. Lãi kép định kì liên tục và số e 

Ta đã biết: Nếu đem gửi ngân hàng một số vốn ban đầu là A với lãi suất mỗi 
năm là r theo thể thức lãi kép thì sau N năm gửi số tiền thu về cả vốn lẫn lãi sẽ 

là A(ì + r ) N . 

Giả sử ta chia mỗi năm thành m kì để tính lãi và giữ nguyên lãi suất mỗi năm 

là /• thì lãi suất mỗi kì là — và số tiền thu được sau N năm (hay sau Nm kì) là 

m 

A(ỉ + L)Nm 

m 

ỊHIỊ Cho A = 100 triệu đổng, r = 8% năm, N = 2. Dùng máy tính bỏ túi tính số tiền 
thu được cả vốn lẫn lãi sau 2 năm theo các định kì sau đây: 

m = 1 (định kì nảm) ; m = 2 (định kì 6 tháng); 
m = 4 (định kì quỷ) ; m- 12 (định kì tháng); 

m = 52 (định kì tuần); m = 365 (định kì ngày). 

Hiển nhiên khi tăng số kì m trong một năm thì số tiền thu được sau N năm 
(tức Nm kì) cũng tăng theo. Tuy nhiên như ta thấy sau đây, nó không thể tăng 
lên vô hạn được. 


94 










Thật vậy, xét giới hạn của dãy số sau (trong đó A, r, N là cố định) 


Ta có 


S m - A 


/ \Nm 

1 + 3 
mj 


S m - A 


/ \Nm 

1 + ^ 




m 


= A 


m 

ÝT 


1 H- 

m 

r ) 


Nr 


( 1 ) 


Để xét giới hạn của dãy (1), cần xét giới hạn 




m 

lim 

1 + — 

r 

m—>+ 00 

m 



\ r ) 



Một cách tổng quát, ta xét giới hạn 



Người ta chứng minh được giới hạn trên tồn tại, nó là một số vô tỉ có giá trị 
bằng 2,718281828... và được kí hiệu là e. Vậy. 


e = lim 

X —>+00 




1 + 


2,7183. 


( 2 ) 


Từ (1) và (2), người ta suy ra lim5 m = /4e Vr . □ 

• Thể thức tính lãi khi /77 -> +00 gọi là thể thức lãi kép định kì liên tục. 

Như vậy với số vốn ban đầu là A, theo thể thức lãi kép định kì liên tục, lãi suất 
mỗi năm là r thì sau N năm số tiền thu được cả vốn lẫn lãi sẽ là 

s = Ae Nr . (3) 


Công thức (3) được gọi là công thức lãi kép định kì liên tục. 


95 





















Ví dụ 1. Với số vốn 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng theo thể thức lãi 
kép định kì liên tục, lãi suất 8% năm thì sau 2 năm sô' tiền thu về cả vốn lẫn 
lãi sẽ là 

lOO.e 2 - 0,08 « 117,351087 (triệu đồng). □ 

• Nhiều hiện tượng tăng trưởng của tự nhiên và xã hội, chẳng hạn sự tăng dân 
số, cũng được ước tính theo công thức (3). 

Ví dụ 2. Sự tăng dân số được ước tính theo công thức (3), trong đó A là dân 
sô của năm lấy làm mốc tính, s là dân sô sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân sô 
hàng năm (xem bài đọc thêm "Sự tăng trưởng (hay suy giảm) mũ trang 110). 
Biết rằng tỉ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là 1,32%, năm 1998 dân số thê 
giới vào khoảng 5926,5 triệu người. Khi đó dự đoán dân số thế giới năm 2008 
(10 năm sau) sẽ là 

5926,5.e 10 0-0132 » 6762,8 (triệu người). 

2. Lôgarit tự nhiên 


ĐỊNH NGHĨA 

Lôgarit cơ số e của một số dương ơ được gọi là lôgarit tự nhiên 
(hay lôgarit Nê-pe) của số a và kí hiệu là lna. 


Lôgarit tự nhiên có đầy đủ các tính chất của lôgarit với cơ sô lớn hơn 1. 


H2 a) Dùng công thức đổi cơ số, hãy so sảnh logA' và lav tuỳ theo các giá trị 


của X. 


b) Tinh giá trị của biểu thức log e 2 ln ^ - ln 10 lose . 


Ví dụ 3. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng 
dân số năm đó là 1,7% và sự tăng dân số được ước tính theo công thức (3). 

Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 
100 triệu người ? 

Giải. Theo bài ra, ta có 

100 = 78,6858.e°’ 017/v (*) 

Lấy lôgarit tự nhiên hai vế của (*) ta được 

lnioo = ln(78,6858.e°’ 017yv ). 


96 









Từ đó suy ra 


„ ln 100 - ln 78,6858 , „ 

N = -0017- * 14 ' 

Vậy nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ hàng năm là 1,7% thì đến năm 2015 dân số 
nước ta sẽ ở mức 100 triệu người. 


Câu hồi và bài tập 

42. Tìm sai lầm trong lập luận sau : 

Ta có lne 2 = 21ne = 2.1 = 2 và ln(2e) = lne + lne = 1 + 1 = 2. Từ đó suy 
ra e 2 = 2e, mà e * 0 nên e = 2 ! 

43. Biểu diễn các số sau đây theo a = ln 2, b = ln 5 : 

ln500; In^l ;ln6,25; ln^ + ln| + ... + ln|| + ln-^- 

44. Chứng minh 

in(3 + 2V2) - 41n(V2 + 1) - ặln(V2 - 1) = 0. 

16 0 

45 . Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức s = A.e r ', trong đó A 
là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t là thời gian tăng 
trường. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 
300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu con vi khuẩn ? Sau bao lâu số lượng vi 
khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi ? 

45. Cho biết chu kì bán huỷ của chất phóng xạ Plutôni Pu 2ĩ9 là 24360 năm (tức 
là một lượng Pu 239 sau 24360 năm phân huỷ thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân 

huỷ được tính theo công thức s = Ae r ', trong đó A là lượng chất phóng xạ ban 
đầu, r là tỉ lệ phân huỷ hàng năm (r < 0), / là thời gian phân huỷ, s là lượng 

còn lại sau thời gian phân huỷ t. Hỏi 10 gam Pu 239 sau bao nhiêu năm phân 
huỷ sẽ còn 1 gam ? 


7 - GT12-NC - A 


97 







Bài đọc thêm 


1 /sử DỤNG MÁY TÍNH Bỏ TÚI ĐỂ TÍNH LUỸ THỪA 
VÀ LÔGARIT 


Có thể dùng máy tính bỏ túi, chẳng hạn máy tính CASIO fx - 500 MS , để tính luỹ thừa 
của 10, của e cung như lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên của một số. 


Ví dụ 1. Tính log5,63. 

Để tính log 5,63 , ta ấn lần lượt các phím sau : 


toSiũ® i0. 


Khi đó, trên màn hình hiện số 

0.750508394. 


Nếu làm tròn đến chữ sô' thập phân thứ tư thì 
log5,63 » 0,7505. 


Ví dụ 2. Tính 10 2 ’ 13 . 

Để tính 10 -2 ’ 13 , ta ấn lần lượt các phím sau : 


SHIFT 


Ịọil 9 n □ 13 i 0. 


Khi đó, trên màn hình hiện sô' 

7.413102413 X 10“ 03 . 

Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư thì 

10 _2,13 * 0,0074. 


Ví dụ 3. Tính ln4,83. 

Để tính ln4,83, ta ấn lần lượt các phím sau : 

0 013111110 . 

Trên màn hình hiện sô' 

1.574846468. 

Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư thì 
In 4,83 »1,5748. 

Ví dụ 4. Tính e^. 

Để tính , ta ấn lần lượt các phím sau : 

shift| 0 0 0 0- 


98 


7 - GT12-NC - B 





















Trên màn hình hiện số 

9.356469017. 

Nếu làm tròn đến chữ sô' thập phân thứ tư thì 
« 9,3565. 


LỒGARIT TRONG MỘT SÔ CÔNG THỨC ĐO LƯỜNG 

a) Độ pH trong Hoá học 

• Trong môi dung dịch, nồng độ ion hiđrô [H 3 0 + ] đặc trưng cho tính axit, nồng độ 
hiđrôxyn [OH ] đặc trưng cho tính bazơ (kiềm), (nồng độ tính bằng mol//). 

Ở 25°c, tích [H 3 0 + 1 X [OH ) là một hằng số và bằng 10~ 14 (đối với mọi dung dịch). 

Nước tinh khiết ở 25°c có [H 3 0 + ] = [OH~] = 10" 7 . Nếu nồng độ [H 3 0 + ] lớn hơn 

10 thì dung dịch có tính axit, nồng độ [H 3 0 + ] nhỏ hơn 10 -7 thì dung dịch có 
tính kiềm. 

Vì các nóng độ này là những số rất nhỏ nên để đặc trưng tính axít (tính bazơ) của 
một dung dịch, người ta xét chỉ sô' (hay độ) pH, 

pH = -log[H 3 0 + ]. 

(pH là chữ đẩu của nhóm từ "potential of hydrogen" có nghĩa là tiềm lực của hiđrô). 
Như vậy 

pH < 7 nói lên rằng dung dịch có tính axit; 
pH > 7 nói lên rằng dung dịch có tính bazơ ; 
pH = 7 chứng tỏ dung dịch là trung tính. 

Ví dụ 

Bia có [H 3 0 + ] = 0,00008, do đó có độ pH là 

pH = -log 0,00008 = 5 - log 8 < 7. 

Rượu có [H 3 0 + ] = 0,0004, do đó có độ pH là 

pH = -log0,0004 = 4 - log 4 < 7. 

Như vậy, bia và rượu đều có tính axít, nhưng tính axít của rượu lớn hơn tính axít 
của bia. 



99 






• Trong thực tế, ngành thổ nhưỡng rất quan tâm đến độ pH của một vùng đất để tìm 
ra biện pháp cải tạo đất và chọn giống cây trồng thích hợp. 

b) Độ chấn động trong Địa vật lí 

• Độ chấn động M của một địa chấn biên độ / được đo trong thang độ Richte 
(Charles Francis Richter, nhà địa vật lí Mĩ, 1900 - 1985) xác định bởi 

M = ln — 

'0 

(/ 0 là biên độ của dao động bé hơn Ipm trên máy đo địa chấn, đặt cách tâm địa 
chấn lOOkm, / 0 được lấy làm chuẩn). 

• Ở 3 độ Richte, địa chấn chỉ có ảnh hưởng trong một vùng diện tích nhỏ ; ỏ 4đến 5 
độ Richte, địa chấn gây một số thiệt hại nhỏ ; ở 6 đến 8 độ Richte, địa chấn gây một 
sô' thiệt hại lớn ; ở 9 độ Richte, thiệt hại là cực kì lớn. 

• Năng lượng giải toả E tại tâm địa chấn ở M độ Richte được xác định xấp xỉ bởi 
công thức 

log£«l 1,4 + 1,5M . 

Từ đó, chẳng hạn, ở 8 độ Richte, địa chấn có năng lượng giải toả gấp khoảng 
30000 lần địa chấn ở 5 đọ Richte (địa chấn ở 5 độ Richte có năng lượng giải toa 

khoảng 2.10 18 jun). 

c) Độ to nhỏ của âm 

Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của 
am. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ của âm là đềxiben (viết tắt là dB) 
(Graham Bell, 1847 - 1922, nhà vật lí Mĩ gốc Anh). 

Mức cường độ L của âm được tính theo công thức : 

L(dB) = 101ogy-, 
l 0 

trong đó / là cường độ của âm, tức là năng lượng truyền đi bởi sóng âm trong một 
đơn vi thời gian và qua một đơn vị diện tích bề mặt vuông góc với phương sóng 

truyền (đơn vị đo là w/m 2 ) ; / 0 là cường độ của âm ở ngưỡng nghe (/ 0 = 10 

w/m 2 ). Công thức trên cho thấy : Khi cường độ của âm tăng lên 10 2 ,10 ,... lần thì 
cảm giác về độ to nhỏ của âm tăng lên gấp 2, 3, ... lần. 

Chú ý rằng nếu thường xuyên nghe tiếng ồn khoảng 90dB thì có nguy cơ bị giảm 
thính lực, thậm chí bị điếc (xem bài tập 52 tr. 112). 


100 







HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 



Trong bài này, ta luôn giả thiết a là một số dương và khác 1 (0 < a * 1) đã 
cho, / là một khoảng hay hợp của nhiều khoảng nào đó. 

1. Khái niệm hàm sô mũ và hàm sô lôgarit 

Từ định nghĩa luỹ thừa và lôgarit, ta thấy: 

• Với mỗi giá trị thực của X, ta luôn xác định được một giá trị ầ (duy nhất). 

• Với mỗi giá trị thực dương của X, ta luôn xác định được một giá trị log^x 
(duy nhất). 

Từ đó, ta có hàm số y = ầ xác định trên M và hàm số y = log^x xác định trên 

K = (0 ; + 00 ). 

ĐỊNH NGHĨA 

Giả sử a là một số dương và khác 1. 

Hàm số dạng y = (1 dược gọi là hùm sô'mũ cơ sô a. 

Hàm số dạng y = log^A được gọi là hàm sốlôgarit cơ sốa. 

Khi không cần nhấn mạnh cơ số, hàm số mũ cơ số a còn gọi tắt là hùm số 
mu 1 * ; hàm số lôgarit cơ số a còn gọi tắt là hàm sô lôgarit. 

Ta cũng dùng kí hiệu y = logA- (hoặc lgjt) để chỉ hàm số lôgarit cơ số 10 và kí 
hiệu y = liu để chỉ hàm số lôgarit cơ số e. Trong nhiều tài liệu, hàm số y = e' 
còn được kí hiệu là y = exp(x). 

2. Một sô giới hạn liên quan đến hàm sô mũ và hàm số lôgarit 

a) Ta thừa nhận rằng các hàm số y = u và y = log^ liên tục tại mọi điểm mà 
nó xác định, tức là 

V-* 0 e K , lim a x = a x ° , 
x ~* x 0 

Vx 0 € R*, lim log a * = log a x 0 . 

*-> x 0 

(1) Có tài Hệu coi hàm số mũ là hàm số có dạng y = ka x , trong đó k là hằng số khác 0. 


101 









ss Tìm các giói hạn sau: 


a) lim e r ; 

X —>+00 


b) lim log 2 X ; 

JC—>8 


c,) lim log 

Jt—>0 


sin JC 


Ta đã biết lim 

f-*+oov 


Í.4 


y 


= e . Ngoài ra ta còn có lim 

Ị —>—00 


V 1 + 0 


= e . Từ đó, bằng 


cách đổi biến (đặt J = x) ta được 


lim (l + jc)jt = e. (1) 

jr->0 

Sử dụng (1), ta dễ dàng chứng minh được hai giới hạn quan trọng sau đây. 


ĐỊNH Ú 1 



(2) 

A->0 * 


II 

1 

H 

<D 

e 

(3) 

x->0 X 



Chứng minh. Ta có. 

ln(l + x) _ J_ị/j + x \ - ln(l + x)x . 

X X v ’ ' 

l 

Khi X dần đến 0 thì (l + x)x -> e nên do tính liên tục của hàm số lôgarit, 
ta có 


lim + ĩl - Ii m In(l + x)x = lne = 1. 

x-iò X - jt->0 

Vậy (2) được chứng minh. 

Để chứng minh (3), ta đặt t = Ồ - 1. Khi đó ta có X = ln(l + t), và X -> 0 khi 
và chỉ khi t -» 0 . Do đó 


lim --ỉ- = lim———— = lim 

X-+0 X t->0 ln(l + t) 0 

Vậy (3) được chứng minh. 


ln(l + 0 


\-l 


= 1 . 


□ 


102 






















3. Đạo hàm của hàm sô mũ và hàm sô lôgarit 

Dưới đây, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng hàm số mũ và hàm số lôgarit có đạo hàm 
tại mọi điểm mà nó xác định. 

a) Đạo hàm của hàm sô mũ 


ĐỊNH Ú 2 



Chứng minh 

a) Trước hết ta xét hàm số y = e r . Giả sử X là một số tuỳ ý. Kí hiệu Ax là sô' 
gia của biến số tại X và A y là số gia của hàm số tương ứng với nó, ta có 

Ay = C x+Ax -e x = e^e^-l). 
lim ^ = lim e * (e ^ ~ 1} = e* lim e ^ A ~ 1 = e* (theo (3)). 

Ajc—>0 Ax Ajc—> 0 Ajt—>0 

Vậy |e A j = Q x với mọi X. 

Đối với hàm sô' y = ầ , ta có a x = e lna = e xịna nên theo công thức đạo hàm 
của hàm sô' hợp, ta có 

= Ịe* 1 "* 1 Ị = e jrlna (jcln«)' =a x \na (với mọi X e R). 

b) Kết luận này suy ra từ phần a) của định lí và công thức đạo hàm của hàm 

sô' hợp. □ 

Ví dụ 1. Với y = (x 2 + l)e*, ta có 

y = (x 2 +ÌỴc x + (x 2 + lKe^)' = (2x + x 2 +l)c x = (x+ 1)V. 


103 









H2Ị Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau. 

Ix . 


a) y = (x + \)e 

b) Đạo hàm của hàm sô lôgarit 


JZ 

b) y= e v sinx. 


ĐỊNH LÍ 3 

a) Hàm số y = log^ có đạo hàm tại mọi điểm X > 0 và 

(log^c)’ = -rị— ; nói riêng ta có (lrLx)' = --. 

C(r x\na X 

b) Nếu u = uự) là hàm số nhận giá trị dương và có đạo hàm 
trên/ 

thì hàm số y = \og (ỉ u{x) có đạo hàm trên J và 

(log a u(x))'= ; nói riêng ta có (ln«(*))' = • 

Chứng minh 

a) Trước hết ta xét hàm số y = liu. Giả sử X là một số dương tuỳ ý. Kí hiệu Ax 
là số gia của biến số tại X và Ay là số gia của hàm số tương ứng với nó, ta có 


Ay = ln(jc +Ax) - lru. = ln 


X + Ax 


= ln 


,\ 


1 + ^ 
X 


lim = lim - 
Aa—> 0 Ax Aa->0 


ln 


x ) = lim Ị- 

Ax—>0 X 


ln 


1+^ 

X 


l _ 


Ax 


Ax 

X 


— (theo (2)). 

X 


Vậy (lm)' = — với mọi X > 0. 

X 

Đối với hàm số y = log^, ta có 

lnjc 


(log ír *y = 


lnư 


b) Kết luận này suy ra từ phần 
số hợp 


—-—(ln JC>’ = —(với mọi X > 0). 
lna x\na 

a) của định lí và công thức đạo hàm của hàm 

□ 


104 

























Ví dụ 2. Đối với hàm số y = ln(x 2 -x + 1), ta có 
_ (ạ- 2 - JC + 1)' _ 2.V - 1 

X 2 - X + l X 2 - X + 1 


H3| Chứng minh rằng Ịln(-.r)]' = — với mọiX < 0. 

X 


HỆ QUẢ 


a) (ln|jr|)’ 

1 . 

= — với moi X * 0. 

X 

b) Nếu w 

= u(x) là hàm số lấy giá trị khác 0 và có đạo hàm 

trên/ thì 

(ln|M(jf)|) = — Ỵ-y với mọi X € /. 


Hệ quả này được suy ra từ định lí 3 và kết quả của I H3 


4. Sự biến thiên và đồ thị của hàm sô mũ và hàm sô Iôgarit 
a) Hàm sốy = ầ 


Ta đã biết hàm số y = ẫ có tập xác định là 
M. Để khảo sát sự biến thiên của nó, ta 
cần xét dấu của đạo hàm ý = a lnư. Do 

u > 0 với mọi X nên dấu của y' trùng với 
dấu của lnư. Mặt khác, theo tính chất của 
lôgarit ta có ln a > 0 khi a > 1 và lna < 0 
khi 0 < a < 1. Bởi vậy, ta xét hai 
trường hợp: 

• Trường hợp a> 1. Hình 2.1 

Trong trường hợp này ta có ln a > 0 nên y' > 0 với mọi X. Do đó hàm số đồng 
biến trên M. 

Người ta còn chứng minh được rằng lim ư x = +00 và 

Jt ->+00 

lim a x = 0. (4) 

JC —>-00 



105 

















Giới hạn (4) chứng tỏ đồ thị của hàm sô' y = a có tiệm cận ngang (khi 
X —> -oo) là trục hoành. 

Ta có bảng biến thiên sau : 


X 

—00 0 +00 

y = ầ (a > 1) 

r +00 

0 


Hàm sô' y = a nhận mọi giá trị thuộc khoảng (0 ; +oo). 

Hình 2.1 thế hiện đồ thị của hàm sô' y = ị\Ỉ3 j -Đồ thị của các hàm sô' mũ với 

cơ sô' a > 1 cũng có dạng tương tự. Chúng có chung các đặc điểm đáng chú ý 
sau đây : 

(i) Luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 (vì ta luôn có íp = 1); 

(ii) Nằm hoàn toàn ở phía trên của trục hoành (vì ầ > 0 với mọi x). 

• Trường hợp 0 < a < 1 

Trong trường hợp này, người ta cũng 
chứng minh được rằng lim a x = +00 và 

X —►— 00 


lim a x = 0. 

jr->+00 


(5) 


H4| a) Dựa vào (5), hãy nêu kết luận 


vể đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

X 

y = a . 

b) Lập bảng biến thiên của hàm số y = ẫ vòi 
0 <a< 1. 

Trên hình 2.2, đường nét liền thể hiện đồ 

f 2 V 



thị của hàm sô' y = -- .Dễ thấy đồ thị Hình 1 

\“) 

này cũng có các đặc điểm (i) và (ii) như trong trường hợp u > 1. 


106 



















GHI NHỚ 


Hàm sô' y = ẫ 

* Có tập xác định là R và tập giá trị là khoảng (0;+ 00 ) ; 

* Đồng biến trên K khi a > 1, nghịch biến trên R khi 0 < a < 1 ; 

* Có đồ thị : 

- Đi qua điểm (0 ; 1), 

- Nằm ở phía trên trục hoành, 

- Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 

Đồ thị có một trong hai dạng nêu ở hình 2.3. 



a > 1 



Hình 2.3 


b) Hàm sô y = loga* 

Ta đã biết hàm số y = \ogaX có tập xác định là khoảng (0 ; +co) và trên khoảng 

đó nó có đạo hàm là ý = (log jc)' = -Ạ —. 

jclna 

Tương tự hàm số mũ, để xét dấu của đạo hàm, ta xét hai trường hợp : a > 1 và 
0 <a < 1. 


107 











Một số kết quả khảo sát hàm số y = log^v được ghi lại trong bảng sau : 


Hàm sô' .y = loga* với a > 1 

Hàm sô' y = log^ với 0 < a < 1 

• y > 0 với mọi X e (0 ; +oo) 

• Hàm số đồng biến trên (0 ; +oo) 

và nhận mọi giá trị thuộc R 

• lim log^ X = -00 (6) 

jt->0 + 

• lim log X = +00 

.V— »+00 

• y < 0 với mọi X e (0 ; +co) 

• Hàm sô' nghịch biến trên (0 ; +oo) 

và nhận mọi giá trị thuộc R 

• lim log u X = +00 (7) 

jt-»0 + 

• lim log.. X = -00 

»+00 


Các giới hạn (6) và (7) chứng tỏ rằng trong cả hai trường hợp, đồ thị của hàm 
số y = log^x đểu có tiệm cận đứng (khi X — > 0 + ) là trục tung. 

Trên hình 2.4, đường nét liền thể 
hiện đồ thị của hàm số y = log 2 x 
(các hàm số lôgarit cơ số a với a > 1 
có dạng tương tự), đường nét đứt 
thể hiện đồ thị của hàm 
s ốy = log| X (các hàm số lôgarit 
2 

cơ số a với 0 < a < 1 có dạng tương 
tự). Chúng có chung những đặc 
điểm đáng chú ý sau : 

(i) Luôn cắt trục hoành tại điểm 

Ù; 0) 

(vì log„ 1 = 0 với mọi a ); 

(ii) Nằm hoàn toàn về bên phải trục tung (vì log (/ x chỉ xác định khi X > 0). 



H5 


Dựa vào bảng trên, hãy lập bảng biến thiên của hàm số y = ỉoggX trong mỗi 


trường hợp a> \ và 0 < (I < 1. Kiểm nghiệm các tính chất được nêu trong bảng đó 
qua đồ thị hình 2.5. 


108 

















GHI NHỚ 


Hàm số y = log ír í 

* Có tập xác định là khoảng (0 ; +oo) và tập giá trị là R ; 

* Đồng biến trên (0 ; +oo) khi a > 1, nghịch biến trên (0 ; +00) 
khi 0 < a < 1 ; 

* Có đồ thị 

- Đi qua điểm (1 ; 0), 

- Nằm ở bên phải trục tung, 

- Nhận trục tung làm tiệm cận đứng. 

Đồ thị có một trong hai dạng nêu ở hình 2.5 (đường liền nét) 



Hình 2.5 

Nhận xét 

Nếu gọi (Gj) là đồ thị của hàm số y = a x 
và (G 2 ) là đồ thị của hàm sô' y = \og cr x thì 
(G|) và (G 2 ) đối xứng với nhau qua đường 
phân giác (lị) của góc phần tư thứ nhất. 
Thật vậy, xét điểm M(p ; q) bất kì, điểm 
đối xứng với M qua (/ị) là điểm M'(q ; p ), 
ta có (h.2.5)): 

M(p ; q) e (Gị) <=> q = a p <=> p = log a q 
<=> M'(q ; p)e (G 2 ). 



109 



















Điều đó đã chứng minh nhận xét trên. Ta cũng có thể kiểm nghiệm lại nhận 
xét này đối với hai hàm số y = log 2 x và y = 2 X (h. 2.6) bằng cách gấp tờ giấy 
theo đường (/ị). 


Sự TĂNG TRƯỞNG (HAY SUY GIẢM) MŨ 

1. Thê' nào là tăng trưởng (hay suy giảm) mũ ? 

Trong bài học §4, ta đã làm quen với vấn đề lãi kép định kì liên tục. Trong thực tế, 
nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội có tính chất tăng trựởng (hay suy giảm) tương tự 
nhữ vấn đề lãi kép định ki liên tục, chẳng hạn: vấn đề tăng trưởng dân số, vấn đề 
sinh sôi của vi trùng, vấn đề phân huỷ của các chất phóng xạ,... Các vấn đê trên 
được gọi là vấn đề tăng trưởng ( hay suy giảm) mũ. 

Về thực chất, sự tăng trưỏng (hay suy giảm) mũ được đặc trưng bởi một hàm sô' mà 
đạo hàm của nó tại mỗi điểm đều tỉ lệ với giá trị cũa hàm sô tại điểm đó với hệ sô ti 
lệ không đổi, tức là hàm sô' y = f(x) thoả mãn điều kiện 

f\x) = kf(x) í 1 ) 

(xét trên một khoảng nào đó) trong đó k là một hằng sô khác 0 nào đó. Sô k được gọi 
là tỉ lệ tăng trưởng khi k > 0 và được gọi là tỉ lệ suy giảm khi k<0. 

Ta sẽ chứng tỏ rằng hàm sô' y = f(x ) thoả mãn điều kiện (1) khi và chỉ khi nó 
có dạng 

y = Ce fcv (với c là hằng số tuỳ ý). (2) 

Thật vậy, dễ thấy hàm sô' y = Ce fcv (C là hằng số) luôn thoả mãn điều kiện (1). 

Ngược lại, giả sử y = f{x ) là hàm sô' thoả mãn điều kiện (1). 

Khi đó, nếu đặt C(x) = tức là f(x) = dx)^ thì theo (1) ta có : 
e 

f\x) = CXx)^ + C(x)*e** = C'We fa + kf(x) = kf(x). 

Từ đó suy ra C'(x)e b = 0. Tức là c\x) = 0 (với mọi X thuộc khoảng đang xét). Vậy 

C(jc) phải là một hằng số c nào đó và do đó/oo = Ce . □ 

Dễ thấy c là giá trị của hàm số / tại X = 0 nên c còn được gọi là giá trị ban đầu. 
Trong công thức lãi kép định kì liên tục thì giá trị ban đầu chính là số vốn ban đầu gửi 
vào ngân hàng (C = A ), k là lãi suất mỗi năm (k = r) và X là số năm gửi (x = N). 



110 










2. Chu kì bán huỷ (bán rã) của chất phóng xạ 

Trong công thức (2), nếu k < 0 thì hàm số y = Ce^ 1 ' mô tả sự suy giảm mũ. Một ví dụ 
điển hình cho sự suy giảm mũ là sự phân huỷ của các chất phóng xạ. 

Giả sử có một lượng chất phóng xạ ban đầu là UQ, lượng chất phóng xạ còn lại tại 
thời điểm t là 


kt 


uự) = w 0 e‘ 


trong đó k < 0 là hệ số suy giảm (trong Vật lí, số |k| gọi là hằng số phóng xạ). 
Ta đặt MJ = w(fj) và 1*2 = u(t 2 ) và xét tỉ số , 



Kết quả đó chứng tỏ rằng tỉ số giữa hai lượng phóng xạ còn lại tại hai thời điểm t 2 và 

ÍỊ chỉ phụ thuộc vào hiệu số t 2 - í| mà thôi. Điều đó cho phép người ta đưa ra một 

khái niệm gọi là chu kì bán huỷ (bán rã) cũa chất phóng xạ, đó là khoảng thời gian 
mà lượng chất phóng xạ đó phân huỷ đi chỉ còn lại một nửa. Nói cách khác, chu kì 
bán huỷ là khoảng thời gian s = t 2 -tị sao cho 



_ 2 _ 2 

Từ (3) ta có s = — 7 — hay k = ———. Như vậy, nếu biết chu kì bán huỷ của một chất 


k s 


phóng xạ thì ta cũng tính được hệ số suy giảm của chất phóng xạ đó. Chẳng hạn, 
chu kì bán huỷ cCÌa radium là 1550 năm nên hệ số suy giảm của radium là 

k = ^7 * -0,000447. 

1550 


Câu hỏi và bài tập 


47 . Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp là 

Clô-zi-ut (Clausius) và Cla-pay-rông (Clapeyron) 
đã thấy rằng áp lực p của hơi nước (tính bằng 
milimét thuỷ ngân, viết tắt là mmHg) gây ra khi nó 
chiếm khoảng trống phía trên của mặt nước chứa 

trong một bình kín (h.2.7) được tính theo công thức 



Nước 


k 



Hình 2.7 


111 
















trong đó t là nhiệt độ c của nước, a và k là những hằng số. Cho biết 
k ~ -2258,624. 

a) Tính a biết rằng khi nhiệt độ của nước là 100°c thì áp lực của hơi nước 
là 760 mmHg (tính chính xác đến hàng phần chục). 

b) Tính áp lực của hơi nước khi nhiệt độ của nước là 40°c (tính chính xác đến 
hàng phần chục). 


48. Tim các giới hạn sau : 

2 3.Í+2 

a) lim- ị- - ; 

*->0 X 

49. Tính đạo hàm của các hàm số sau : 
à)y = (x- l)e 2 ' ; 


b) lim 

x-*0 


2x 5* 
e — e 


b)y =v 


l4e 4x + 1 


d),4(e' + e-'). 


50. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến ứên K ? 


a)y = 




51. Vẽ đồ thị của các hàm số sau : 


b)y = 


ajỵ= y\z. Ị , b)y = Jj . 

52. Sử dụng công thức L = lOlogy- (xem bài đọc thêm "Lôgarit trong một số 

A) 

công thức đo lường" tr.99), hãy tính gần đúng, chính xác đến hàng đơn vị, độ 

lớn (dB) của âm thanh có tỉ số y- cho trong bảng sau rồi điền vào cột còn trống : 

In 


\Ỉ2 + \Ỉ3 , 


STT 

Loại âm thanh 

/ 

/o 

Độ lớn (L) 

1 

Ngưỡng nghe 

1 


2 

Nhạc êm dịu 

4000 


3 

Nhạc mạnh phát ra từ loa 

6,8x1 o 8 


4 

Tiếng máy bay phản lực 

2,3xl0 12 


5 

Ngưỡng đau tai 

10 13 



112 






















53. Tìm các giới hạn sau : 


a) lim ln(1 : 3 *> ; 

*->0 * 

54. Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 
a) y = (3x - 2)ln 2 x; 

c)y=x. In—í— ; 

1 + X 

55. Trong các hàm số sau đây, hàm 
trên khoảng xác định của nó ? 

a)y = log 2 X ; 

e 

56. Vẽ đồ thị của các hàm số sau : 
a)y= log^x ; 


ln(l + X ) 
b) lim —- 

jf->0 X 

b) y = Vx 2 + 1 lnx 2 ’ 

d),.s4±». 

X 

số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến 

b) y = log^ với CI — — —-=-, 

3(V3 - yỊĨ) 

b) y = log 2 X. 



ƯỚC TÍNH DÀN SỐ VIỆT NAM 


Trong bài trước, chúng ta đã biết : Năm 2001, dân số nước ta là 78 690 000 người. 
Ước tính, nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm luôn là 1,7% thì số dân Việt Nam X năm 

sau sẽ là 78 690 ooo.e 0,017 * (người) = V.SóO.e 0,017 * (chục triệu người). Để phần 
nào thấy được mức độ tăng nhanh của dân số, ta xét hàm số 

/(x) = 7,869.<? 0 ’ 017 *. 

Đồ thị của hàm s ốy=f(x) (h.2.8) cho thấy khoảng 30 năm sau (tức là khoảng 

năm 2031), dân số nước ta sẽ vào khoảng 131 triệù người, tức là tăng gấp rưỡi. 
Chính vì vậy, để đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm đến vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình. 


8 - GT12-NC - A 


113 














Hình 2.8b 

Hình ánh phóng to một phần của h.2.8a 



HÀM SỐ 


LUỸTHỪA 


2 1 _Ị ^ 

Chúng ta đã học các hàm số : y = X , y = X , y = — = X . Đó là những trường 
hợp riêng của hàm sốluỹ thừa. 

1. Khái niệm hàm số luỹ thừa 

Hùm sốluỹ thừa là hàm số có dạng y = x a , trong đó a là một hằng số tuỳ ý. 

Từ các định nghĩa về luỹ thừa, ta thấy 

- Hàm số y = x n , với n nguyên dương, xác định với mọi X € R. 

- Hàm số y = x n , với n nguyên âm hoặc n = 0, xác định với mọi X 0. 

- Hàm số y = x a với a không nguyên có tập xác định là tập các số 
thực dương. 

Người ta chứng minh được rằng hàm số luỹ thừa liên tục trên tập xác định 
của nó. 


114 


8 - GT12-NC - B 
















Theo định nghĩa, đẳng thức \fx =x n chỉ xảy ra nếu X > 0. Do đó, 

l 

hàm số y=x n không đồng nhất với hàm số y = yfx (ne N*). 
Chẳng hạn, hàm số 

y — là hàm số căn bậc ba, xác định với mọi X e R ; còn hàm số 

luỹ thừa y = X 3 chỉ xác định với mọi X > 0. 

2. Đạo hàm của hàm sô luỹ thừa 

Với n là sô nguyên lớn hơn ỉ, ta đã có công thức ộc”)' = nx n 1 với mọi X € R . 

Tương tự, ta có công thức đạo hàm của hàm số luỹ thừa với số mũ thực 
sau đây. 


ĐỊNH Ú 



Chứng minh 

a) Với mọi X > 0, ta có 

í r a)< / lnx° y _ ln.*“ (. a __ a 1 _ a-1 

(X j - e J =e Ị^lnx J = X (alnx)' = ax = ax 

b) Kết luận này suy ra từ a) và quy tắc đạo hàm của hàm số hợp. □ 

Ví dụ 1 

a) ự.n x y = ự)'.n x +x n .(n x y 

= n.x n 1 .n + x^.Tĩ^.lnTt = x n 1 TI (7Ĩ + xlnn). 


115 






b) 


(lnx) 1+v ^ = (1 + yfĩ ) (lnx)^(lnx)' = (1 + y/ĩ ) (lnx)^.-L 


|H1| Chứng minh rằng với n nguyên và n < 1 ta có (x")' = nx" 1 với mọi X * 0. 


CHÚ Ý 


a) Áp dụng định lí trên, ta dễ dàng chứng minh công thức đạo hàm 
của hàm số căn bậc n sau đây : 



(với mọi X > 0 nếu n chẵn, với mọi X * 0 nếu n lẻ), 
b) Nếu u = u(x) là hàm số có đạo hàm trên J và thoả mãn điều kiện 
u(x) > 0 với mọi X € J khi n chẵn, w(x) * 0 với mọi X e J khi n 
lẻ thì 

íyfũ(x)\ = — M í=— (với mọix e J). 
v ’ n\Ju n ~\x) 


Ví dụ 2. (\Zsin3x )’ = 


(sin3x)' _ cos3x 
3^/(sin 3x) 2 \/sin 2 3x 


H2 


4 / 2 X 7 

Tìm đạo hàm của hàm sốy = ve +1 . 


3. Vài nét về sự biến thiên và đồ thị của hàm sô luỹ thừa 


Ở đây, ta chỉ xét các hàm số luỹ thừa 

dạng y = x° với a * 0 và với tập xác 
định là (0 ; + 00 ). 

Từ công thức = ccx a \ ta suy 

ra hàm số y = x a đồng biến trên khoảng 
(0 ; + 00 ) nếu a > 0 và nghịch biến trên 
khoảng (0 ; + 00 ) nếu a < 0. Hình 2.9 thể 
hiện đồ thị của một số hàm số luỹ thừa 
trên khoảng (0 ; +co). 



116 
































Nhận xét. Do 1 a = 1 với mọi a nên đồ thị của mọi hàm số luỹ thừa đều đi qua 
điểm (1 ; 1). 


I 


Câu hối và bài tập 


57. Trên hình 2.10 cho hai đường cong (C]) 

(đường nét liền) và (C 2 ) (đường nét đứt) 
được vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ. 
Biết rằng mỗi đường cong ấy là đồ thị 
của một trong hai hàm số luỹ thừa 

y = x~ 2 vày = X 2 (jt > 0). Chỉ dựa 
vào tính chất của luỹ thừa, có thể nhận 
biết đường cong nào là đồ thị của hàm số 
nào được không ? Hãy nêu rõ lập luận. 



58. Tìm đạo hàm của các hàm số sau 


a)y = (2x+ 1) ; 

c )y = 


1 + X J 


1 - X 


3 ’ 


b) y = yỊĩĩV 1 ~5x ; 

d)y=Ị^j với ít >0, b> 0. 


Luyện tập 


59. Tính giá trị gần đúng đạo hàm của mỗi hàm sô' sau tại điểm đã cho (chính xác 
đến hàng phần trăm): 


a) y = log 3 (sin;c) tại X = ^ ; 


b) y = —r- tại X = 1. 


60, a) Chứng minh rằng đồ thị của hai hàm sô' y = ầ và y = 
nhau qua trục tung (h.2.2 với a = 2 ). 


1 V 


\ a J 


đối xứng với 


117 













b) Chứng minh rằng đồ thị của hai hàm số y = logaX và y - log J X đối xứng 

a 

với nhau qua trục hoành (h.2.4 với a = 2). 

61. Vẽ đồ thị của hàm số y = log 0 5 *. Dựa vào đổ thị, hãy giải các bất phương 
trình sau : 

a) log 0 5 JC >0 ; b) -3 < Iogo 5 -X < -1. 

62. Vẽ đồ thị của hàm sô y = (V3 j . Dựa vào đồ thị, hãy giải các bất phương 
trình sau : 

a)(V3)'<l; b) Ụĩ) x > 3. 


PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT 


Trên thực tế, nhiều bài toán dẫn đến việc giải phương trình dạng u - m hoặc 
log^x = m, trong đó m và a là những số cho trước với 0 cư* 1. Đó là những 
dạng đơn giản của phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Trong bài này, ta vẫn giả thiết a là một số cho trước, dương và khác 1. 

1. Phương trình cơ bản 

• Phương trình mũ cơ bản có dạng a x - m, 
trong đó m là số đã cho. Phương trình này 
xác định với mọi X. 

Dễ thấy rằng khi m < 0, đường thẳng y - m 
không cắt đồ thị hàm số y = a x ; còn khi n? > 0, 
đường thẳng y — m luôn cắt đồ thị hàm số 
y-ầ tại đúng một điểm (h.2.11). Do đó 




118 












* Nếu m < 0 thì phương trình a x = m vô nghiệm ; 

Nếu m > 0 thì phương trình ầ = m có một nghiệm duy nhất 
X = log fl m. Nói cách khác, 

V/tt 6 (0 ; + oo), ầ = m o X = log a /7J. _ 

Ví dụ 1. a) 3* = 9 <=> X = log 3 9 
<=> X = 2 ; 

b) lơ* =1 <=> X = logl <=> X = 0. 

ỊhiỊ Giải các phương trinh sau : 

a)2 x =s ; b)ễ = 5. 

• Phương trình lôgarit cơ bản có 
dạng log^ = m, trong đó m là số 
đã cho. Điều kiện xác định của 
phương trình này là X > 0. 

Dễ thấy đường thẳng y = m luôn 
cắt đồ thị hàm sô' y = logaX tại 
đúng một điểm (h.2.12). Do đó 

Với mỗi giá trị tùy ý của m, phương trình logaX = m luôn có 
một nghiệm duy nhất X = a m . Nói cách khác, 

V/n € (-00 ; + oo), log^x =m <=> x = a m . 

I 

Ví dụ 2. log 2 x = ịox = 2 2 =y/2; 
lnx = 0ox = e°ox=l. 



H2 


Giải các phương trình sau : 


a) log 3 x = log 3 5 ; b) logx = -4. 

Từ đó hãy cho biết nghiệm của phương trình log^x = log^, (p > 0). 


119 















2. Một sô phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit 

a) Phương pháp đưa về cùng cơ số 

• Trong bài trước, ta đã biết các tính chất: 

(i) a a = cP « a- /3 ; 

(ii) Nếu a > 0, /? >0 thì log a a = log a P o a = J3. 

Các tính chất đó cho phép ta giải một số dạng phương trình mũ (hoặc phương 
trình lôgarit) bằng cách đưa các luỹ thừa (hoặc các lôgarit) trong phương trình 
về luỹ thừa (hoặc lôgarit) với cùng một cơ số. Sau đây là một số ví dụ. 

Ví dụ 3. Giải phương trình 

9 x + ỉ =21 2x+i (1) 

Giải 

Nhận xét rằng ta có thể đưa hai vế của phương trình về luỹ thừa của cùng cơ 


số 3. 

gX+l 

_“*■ 1) 21 lx + 1 _^3(2* +1) 

Do đó 

(1) 

<=> 3 2 (* +1 > = 3 3(2*+i) 0 2(x + 1) = 3(2x + 1) 
c=> -4x- 1=0« x = -\- 


Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = --Ị- 
Ví dụ 4. Giải phương trình 

log 2 i = log, (x 2 - X - 1). (2) 

* 2 

Giải 

Điều kiện xác định của phương trình (2) là X > 0 và X - X - 1 > 0. 

Với điều kiện đó, do log 2 — = log I X nên phương trình đã cho tương đương 

* 2 

với phương trình 

2 2 

log 1 X = logỊ (x - X - 1) hay X = X -X - ỉ. 

2 2 


120 





Bởi vậy, ta có thể viết 

X > 0 


(2) o 


X - X - 1 > 0 <=> 

2 


[x > 0 

\x = X 2 - X - ỉ 


<=> 


1 X > 0 

IX 2 - 2x - 1 = 0 


<=> 


o X = 1 + \fĩ. 


X = X - X - 1 
X > 0 

X = 1 + V 2 hoặc X = 1 - \Í2 
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = 1 + yỊĨ. 

Một bạn giải phương trình log 4 x 2 = log 2 5 như sau: Vì log 4 x 2 = log 2 X nên 


H3 


log 4 x 2 = log 2 5 o log 2 x = log 2 5 <=> X = 5. 

Lời giải đó đúng hay sai ? 

Ví dụ 5. Giải phương trình 

log 4 (x+12).log ;r 2= 1. (3) 

Giải 


Để vế trái của (3) có nghĩa, ta phải cóx+12>0và0<x ^ 1. Vậy điều kiện 
xác định của phương trình (3) là 0 < X * 1. 


Khi đó, log 2 x * 0 và log^ = —-—, thành thử với điều kiện 0 < X * 1, ta có 

log 2 X 


1 


(3)<=> ^-log 2 (x+ 12). 

2 log 2 X 

Do đó, ta có thể viết 

ị X + 12 = X 2 

[o < X * 1 |0<X*1 


- = 1 <=> log 2 (x + 12) = log 2 x 2 <=> X + 12 = X 2 . 


(3)0 


X 2 - X - 12 = 0 Ịx = -3 hoặc X = 4 


<=> 


0 < X 1 


<=> x = 4. 


Vậy phương trình (3) có nghiệm duy nhất X = 4. 

• Đưa về cùng cơ số là phương pháp rất hay dùng khi giải các phương trình 
mũ và phương trình lôgarit. Nó thường được dùng kết hợp với các phương 
pháp khác mà ta sẽ nêu dưới đây. 


b) Phương pháp đặt ẩn phụ 

Ví dụ 6 . Giải phương trình 3^ + 5 = 3 X + 2 + 2. 


121 










Giải 

Ta CÓ thế viết 3 =3.3 =3.3 =3.13 1 . 

Vì vậy, nếu đặt y = 3 X + 2 (vói y > 0) thì phương trình đã cho có dạng 3y 2 = y + 2, 

_ - _ . . 2 - _ 

hay 3y - y - 2 = 0. Phương trình này có hai nghiệm y = 1 và y = -y, nhưng 

chỉ có y = 1 là thích hợp. Do đó 

3 2x + 5 = 3 x + 2 + 2 » 3 Jf + 2 = l » x + 2 = 0 ojc = -2. 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = - 2. 


H4 


Giải phương trinh 2 X 1 + 2* 2 + 2* 3 = 448 bằng cách đặt ẩn phụ y = V 3 . 


Ví dụ 7. Xét phương trình ã + -—r- = 3. (4) 

log 2 2x iog 2 

Dễ thấy điều kiện xác định của phương trình là JC > 0, — và jr ^ 1. Với 

điều kiện đó, ta có 


(4) <=> ã -+ —Ả ..... 

l + log 2 x 21og 2 J: 


= 3. 


(5) 


H5 Giải phương trình (5) bằng cách đặt y = log 2 X rồi kết luận về tập nghiệm 


của (4). 


c) Phương pháp lôgarit hoá 

• Tính chất (ii) đã nêu còn cho phép giải một phương trình có hai vế luôn 
dương bằng cách lấy lôgarit hai vế (theo cùng một cơ số thích hợp nào đó). 
Cách làm đó gọi là ìôgarit hoá hai vế của phương trình. 

Ví dụ 8. Giải phương trình y~ x .2 x = 8.4 A-2 . 

Giải 

Dễ thấy hai vế của phương trình xác định với mọi X và luôn nhận giá trị 
dương. Do đó có thể lôgarit hoá hai vế theo cơ số 2. Ta có 

3 X ~ '.2 ' 2 = 8.4* -2 <=> (x - l)log 2 3 +x 2 = log 2 8 + (x- 2)log 2 4 
» X - (2 - log 2 3)x + 1 - log 2 3 = 0. 


122 












Phương trình bậc hai cuối cùng có hai nghiệm là X = 1 và X = 1 - log 2 3. Đó 
cũng là hai nghiệm của phương trình đã cho. 

• Lôgarit hoá là phương pháp khá thông dụng trong việc giải phương trình 
mũ. Khi lôgarit hoá, ta cần khéo chọn cơ sô dể lời giải được gọn. 


H6| Bằng phương pháp lõgarit hoá, giải phương trình 2 X .5 X = 0,2.( 10 r 1 ) 5 . 


d) Phương pháp sử dụng tính đồng biến hay nghịch biến của hàm sô 

Ví dụ 9. Giải phương trình 2 X =2- log 3 x. 

Giải. 


Dễ thấy X — 1 là một nghiệm của phương trình đã cho. Ta sẽ chứng minh rằng 
phương trình không còn nghiệm nào khác. 

Thật vậy, điều kiện xác định của phương trình là X > 0, tức là X € (0 ; +oo). 

Trên khoảng đó, hàm số y = 2 X đồng biến trong khi hàm số y = 2 - log 3 x 
nghịch biến. 

Ta xét hai trường hợp : 


- Nêu X > 1 thì log 3 x > 0 và 2' r > 2. Do đó 2 - log 3 x < 2 < 2 X . Điều đó chứng 

tỏ trên khoảng (1 ; + oo), không có giá trị nào của X là nghiệm của phương 
trình đã cho. 


- Nêu 0 < X < 1 thì log 3 x < 0 và 2 X < 2. Do đó 2 — log 3 x > 2 > 2 X . Điều đó 

chứng tỏ trên khoảng (0 ; 1), không có giá trị nào củax là nghiệm của phương 
trình đã cho. 

Tóm lại, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = 1. 


Câu hỏi và bài tập 

63. Giải các phương trình sau : 

a) (2 + yỈ3 Ỷ* = 2 - y/s ; b) 2 X ~ 3 * +2 = 4 ; 

c) 2.3* + 1 - 6 . 3 X_1 - 3 X = 9 ; d) log 3 (3* + 8 ) = 2 + X. 


123 







64. Giải các phương trình sau : 

a) log 2 [x(.x - 1)] = 1 ; b) log 2 Jc + log 2 (x - 1) = 1. 

65. Trên mặt mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dễ dàng chọn 
đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên 

trái một khoảng d (cm) thì ứng với tần số F = ka ả (kHz), trong đó k và a là hai 
hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số 53 kHz, vạch 
tận cùng bên phải ứng với tần số 160kHz và hai vạch này cách nhau 12 cm. 


5 

kHz 

3 6 

0 80 1' 

00 12 

0 14 

0 le 

)0 








a) Hãy tính kvằa (tính a chính xác đến hàng phần nghìn). 

b) Giả sử đã cho F, hãy giải phương trình ka = F với ẩn d. 

c) Áp dụng kết quả của b), hãy điền vào ô trống trong bảng sau (kết quả tính 
chính xác đến hàng phần trăm) 


F 

53 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

d 









66. Giải các phương trình sau : 

a) 2* + 1 . 5* = 200 ; b) 0,125. 4 2x ~ 3 = (4y/ĩ) x . 

67. Giải các phương trình sau : 

a) log 2 .x + log 4 x = log J Vã ; b) log^g X. log 3 x. logọX = 8. 

2 

68. Giải các phương trình sau : 
a)3* +1 + 18.3"* =29; 


b) 27* + 12* = 2.8*. {Hướng dẫn : Chia cả hai vế cho 2 3 * rồi đặt t = Ị^J ). 


69. Giải các phương trình sau : 
a) log 2 x 3 - 201og y[x +1=0; 


b) log2* = lQ g8 4 * . 

' log 4 2x log 16 Sx 


c) log 9;r 27 - log 3jf 3 + log 9 243 = 0. 


124 
























70. Giải các phương trình sau : 



b) 3 2 ~ ìogĩX =81;t; 


X 


c) 3 X . 8* +1 = 36 ; 


d)jc 6 .5- ,og ' 5 =5' 5 . 


71. Giải các phương trình sau : 
à)2 x = 3-X ; 


b) log 2 x = 3 - X. 



HÊ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT 


Khi giải hệ phương trình mũ và lôgarit, ta cũng dùng các phương pháp giải hệ 
phương trình đã học như phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương 
pháp đặt ẩn phụ,.... 

Trong phần này, ta chỉ xét một vài ví dụ đơn giản. 

Ví dụ 1. Xét hệ phương trình 



( 1 ) 


\2 x+y 3 y ~ x = 2. 

Đặt u = 2 x+y và V = 3 y (u > 0, V > 0), ta có hệ phương trình 


Dễ thấy hộ (2) có hai nghiệm là (w ; v) = (2 ; 3) và (« ; v) = (3 ; 2). Các giá trị 
này đều thoả mãn điều kiện M > 0 và V > 0. Do đó, ta phải giải hai hộ phương 
trình sau : 


2 x+y = 2 
3 y = 3, 
2 x+y = 3 
3 y = 2. 


(3) 


(4) 


125 








Ta có (3) « 


ị x+y ‘' «Ị" = ® 

ừ=i ừ-1. 

m Tiếp tục giải hệ (4) và kết luận về nghiệm của hệ (1). 
Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 

ị 2 2x ~ y +2 X = 2 Uy 

[log 2 x.(log 4 y - 1) = 4. 


( 5 ) 


Giải 


Trước hết, ta xét phương trình thứ nhất trong hệ (5): 

2 lx-y + 2* = 2 l+y . (6) 

Nhân hai vế của phương trình (6) với 2~ y , ta được phương trình 2 1{x ~ y) +2 x ~ y =2. 
Đặt 2 x ~ y =t(t> 0), ta được phương trình t 2 +1 - 2 = 0; phương trình này có 
hai nghiệm là t = 1 và t = -2, trong đó chỉ có nghiệm t = 1 là thích hợp. Vậy 

(6) <=> 2 x ~ y =1 <=> x-y = 0 <=> x = y. 

Đem kết quả này thế vào phương trình thứ hai của hệ (5), ta được 

(2 lo ẽ 2 ■* - ỉ] 1 o 82 x = 4 (log 2 .x) 2 - 21og 2 x -8 = 0 


o 


log 2 X = -2 
log 2 X = 4 


<=> 


X = 2 
x = 2 a 


-2 


<=> 


Kết luận : Hệ (5) có hai nghiệm là (x ; y) = 


x = 4 
X = 16. 

'I.i 

4 ’ 4 


và (jf; y) = (16 ; 16). 


H2Ị Giải hệ phương trình 


Ịxy = \ 

[log 2 j: + log 2 y = 2. 


126 











Câu hỏi và bài tập 


Giải các hộ phương trình (bài 72 và bài 73) 


72. a) 


ị X + y = 20 

[log 4 X + log 4 y = 1 + log 4 9 ; 


Ị 3~ x . V = 1152 

Ịlog^U + ỳ) = 2 ; 


b) 

b) 


ịx + y = ì 
\ậ- 2x +4~2y = 0,5. 

ịx 2 -y 2 =2 

[log 2 (x -hy) - ìog 3 (x - y) = 1 . 


Luyện tập 


Giải các phương trình (từ bài 74 đến bài 78): 

74. a) log 2 (3 -x) + log 2 ( 1 - x) = 3 ; b) log 2 (9 - 2 X ) = 1 O log(3-x) ; 

c) 7 1 ®* — 5** jr+1 = 3.5 1 *-* -1 — 13,7 I * Jf “ 1 


75. a) log 3 (3* - 1). log 3 (3* + 1 - 3) = 12 
c) 5ylỉog 2 (-x) = log 2 V? ; 


d)6* + 6* +1 =2*+2* +l +2* 
b) logj_! 4 = 1 +log 2 (x- 1); 


.. >0g4*- | 4 , iog 4 * 
d) 3 2 + 3 


]_ 

2 = y[x. 


-I _! _! 

76. a) 4 x +6 x = 9 x 


b) 4 


lnx + I _ gln* _ 2 2 lnj[2+ 2 _ Q . 


c) 3^082 ~x - log 2 8x +1=0; d) ìog] (4jc) + log 2 ị = 8. 

4- o 

2 


77. a) 2 si " 2 * +4.2 cos2 *=6 ; 


^3+2cos2*- _ ~J 4 I+COS 2 * _ 4 2 


78. a) 


1 \ x 


v3 J 


= JC + 4 ; 


b) 


sin 


7C 




71 


cos § =| 


79 . Giải các hệ phương trình : 
3.2* + 2.3 y = 2,75 
2* -3* = -0,75 ; 


a) 


b) 


í logs X + log 5 7. log 7 y = 1 + log 5 2 
[3 + log 2 y = log 2 5(1 + 31og 5 x). 


127 















BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT 


• Khi giải các bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit, cần nhớ 
rằng các hàm số y = a x vày = log^pr đồng biến khi u> 1 và nghịch biến khi 
0 < a < 1 . 

Sau đây, ta xét một số ví dụ đơn giản. 

Ví dụ 1. Giải các bất phương trình sau : 

a)2 Jf + 2 -2 r+3 -2 Jf + 4 >5 JC+1 -5* + 2 ; b)9* <2.3* +3. 

Giải 


a) Ta biến đổi bất phương trình đã cho như sau : 

2 x + 2_ 2X + 3_ 2 x + 4 >5 x + i_ 5X + 2 0 2* + 2 (l-2-2 2 )>5* +1 (l-5) 


»-5.2 r + 2 >-4.5* +1 <=> 2* <5* » 


(2Ỵ 

UJ 


o X > 0 (do tính nghịch biến của hàm số y = 


< 1 


/n\ x 


v5y 


). 


Kết luận : Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là s = (0 ; +oo). 


b) Do 9' = (3*) 2 nên khi đặt t = 3* ta được bất phương trình t z - 2t - 3 < 0. 
Bất phương trình này có nghiệm là -1 < t < 3 nên 


9* < 2. 3* + 3 <=> -1 < 3* <3 <=> 


3* > -1 _ 

< o3<3<=>x<l 

3* < 3 


(do 3* > 0 > -1 với mọi X và tính đồng biến của hàm số y = 3*). 

Vậỵ bất phương trình đã cho có tập nghiệm là (-00 ; 1). 

Ị HI I Giải bất phương trình 5 1 * + 1 > 5* + 4. 

• Đối với các bất phương trình lôgarit, ta phải đặc biệt chú ý đến điều kiện 
xác định của bất phương trình. 


128 














( 1 ) 


Ví dụ 2. Giải bất phương trình 

1o So, 5(4* + 11) < log 0 5 t* 2 + 6x + 8). 

Giải 

Điều kiện xác định của bất phương trình (1) là 4x + 11 > 0 và X 2 + 6x + 8 > 0. 
Với điều kiện đó, do tính nghịch biến của hàm số lôgarit cơ số 0,5, bất 

phương trình (1) tương đương với 4x + 11 > X 2 + 6x + 8. Bởi vậy, ta có thể viết 


4x + 11 > 0 

( 1 ) <=> < X 2 + 6x + 8 > 0 

4x + 11 > X 2 + 6x + 8 


X 2 + 6x + 8 > 0 
4x + 11 > X 2 + 6x + 8. 


<=> 


Giải từng bất phương trình : 

2 

X + 6x + 8 > 0 <=> X < - 4 hoặc X > - 2 ; 

4x+11>x 2 + 6 x+8 o X 2 + 2x - 3 < 0 — 3 < X < 1 . 

Các giá trị của X thoả mãn đồng thời cả hai bất phương trình trên là X e (-2 ; 1). 


-4 -3 -2 



Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1) là 5= (-2 ; 1). 


H2| Giải bất phương trình log ị (jc + 1) > log 3 (2 - x). 


3 


Câu hỏi và bàí tập 


Giải các bất phương trình sau : 

80. a) 2 3 ~ 6x > 1 ; 

81. a) log 5 (3x- 1) < 1 ; 


b) logị (5x - 1) > 0 ; 


b) 16* >0,125. 


3 


c ) log 0>5 (* — 5x + 6) > — 1 ; 


d) log 3 i_ — < 0 . 


9 - GT12-NC - A 


129 










b)2 A + 2 * +1 - 3<0. 


82. a) logổ 5 A' + log 0 5 A - 2 < 0 ; 

83. a) log 0 ,(a 2 + A- - 2) > log 0J (A + 3); 

b) log J (a- 2 - 6a + 5) + 2 log 3 (2 - x) > 0. 
3 


Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II 

84. So sánh p và q, biết: 




> í 


3 V</ 


( J \ 2c i 


\ 2 J 


c) 0,25^ < 

85. Cho X < 0. Chứng minh rằng 


b) 

d) 


p 

UJ 


(3* 

Hi 


fn\p (2^ P ~ lq 


“ 1 + A 

h L 4 ( r - r i 

1-2* 

1 

1 / _ r \ 2 

= 1 + 2* 

1 + J 

1 + 2-2* -2 x ) 


V 

4 V / 



86. Tính 

a)A = 9 21 °S3 4+41 °S8I 2 . 


b) ổ = log u 


2ir 5/T^ 
a .ya.sa 


c) c = log 5 log 5 ỷỊ 


WJs. 


n dấu căn 

87. Chứng minh rằng log 2 3 > log 3 4. 

88. Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. 
Chứng minh rằng 

ỉog h+c a + \og c _ h a = 2 ỉog h+c . a. ỉog c ._ h a. 


130 


9 - GT12-NC - B 






























89. Chứng minh rằng hàm số y = ln y-jj— thoả mãn hệ thức xy ' + 1 = ér v . 


, (V 2 )* 

90. Giả sử đồ thị (G) của hàm số y = - - cắt trục tung tại điểm A và tiếp tuyến 

ln2 

của (ơ) tại A cắt trục hoành tại điểm B. Tính giá trị gần đúng của diện tích của 
tam giác OAB (chính xác đến hàng phần nghìn). 

91. Kí hiệu M là một điểm thuộc đồ thị của hàm số y = log^. Trong hai khẳng 
định a > 1 và 0 < a < 1, khẳng định nào đúng trong mỗi trường hợp sau ? 
Vì sao ? 

a) M có toạ độ (0,5 ; -7); b) M có toạ độ (0,5 ; 7); 

c) M có toạ độ(3 ; 5,2); d) M có toạ độ (3 ; - 5,2). 

92. Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ 
cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó 
bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm 
cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân huỷ một cách chậm 
chạp, chuyển hoá thành nitơ 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm 
cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm 
trước đây thì P(t) được tính theo công thức 

1 

P(t) = 100.(0,5)5750 (%). 

Phân tích một mẩu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng 
cacbon 14 còn lại trong mẩu gỗ đó là 65%. Hãy xác định niên đại của công 
trình kiến trúc đó. 

93. Giải các phương trình : 

a) 32 x ' 7 = 0,25.128 * _3 ; b) 5* -1 = 10 x .2~ Jc .5 Jf+1 ; 

c) 4 X - 3 X ~ 0 ' 5 = 3 X+0 ' 5 - 2 2x ~ ỉ ; d) 3 4x + 8 - 4. 3^ + 5 + 28 = 2 log 2 yỈ2. 

94. Giải các phương trình : 

a ) lo ỗ3 (logễ i5 X - 31og 0 5 X + 5 ) = 2 ; b) log 2 (4.3* - 6) - log 2 (9 Jr - 6) = 1 ; 


131 









c) 1 - ị log(2* - 1) = ị log(Jc - 9); d) ^log 2 (x - 2) - I = log 1 73x-5 

2 Z O H 

95. Giải phương trình 


4 X -3 X = 1. 

96. Giải các hệ phương trình : 

'log 2 0 -y) = 5- log 2 (* + y). 


a) 


logx - lơg4 _ _J 


logy - log3 

97. Giải các bất phương trình : 
1 - log 4 X 1 


a) 


1 + log 2 X 2 


b) 


21og 2 X - 3- v = 15, 

3 v .log 2 X = 21og 2 X + 3 V+1 . 


b) log J (6 X+1 -36 x )>-2 ; 

75 . 


c) logj (jt 2 - ó* + 18) + 21og 5 (x - 4) < 0 


Bài tập trắc nghiệm khách quan 

Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án 
cho để được khẳng định đúng. 

98. Giá trị biểu thức log 2 36 - log 2 144 bằng 

(A)-4; (B)4; (C)-2; (D)2. 

99. Biết log 6 yfã = 2 thì log 6 a bằng 

(A)36 ; (B) 108; (C) 6; (D)4. 

100. Tập các số Jt thoả mãn log 0 4 (x - 4) + 1 > 0 là 

(A) (4;+oo) ; (B) (4;6,5) ; (C) (-°o;6,5) ; (D) [6,5;+oo). 


(2\ Ax ( 

lOl.Tập các số X thoả mãn 1 — -y 


4x í^ 2 ~ x 

< 2 


là 


V 


(A) 


2 

°° ; 3 


(B) 


2 ^ 

■f ;+ ” 


(O -«;f 


(D) 


2 

5 ;+ “ 


đã 


132 





















(D) 72. 


102. Giá trị biểu thức 31og 0 ! 10 2 ’ 4 bằng 

(A) 0, 8 ; (B) 7, 2 ; (C) - 7, 2 ; 

103. Giá trị biểu thức (0,5)log 2 25 + log 2 ( 1,6) bằng 

(A)l; (B) 2 ; (C) 3 ; (D)5. 


104.Giá trị biểu thức ỳ°g - 240 _ |°^ 2 ^ + log 2 1 bằng 
log 375 2 log 60 2 


(C) 1 ; 

2-x 


(A) 4 ; (B) 3 ; 

T3Ỹ* -1 Í3Ỹ~ X 

105. Tập các số X thoả mãn ^ là 

\5) 

(A) [3;+ 00 ) ; (B) (-oo;l] ; (C) [l;+oo) 

106. Đối với hàm số f(x) = e cos2v , ta có 
V3 


(D) - 8. 


(A) /' 
(C) /’ 


v6y 

\ 6 J 


= e 


= -v/3e ; 


(B) f' 
(D) /’ 


? U-e 2 


(D) (-oo;+ oo). 

s 


v 6 y 


= -V3e . 


107. Đối với hàm số y = ln——-, ta có 

x + ì 


(A) xy’ + 1 = e- v ; (B) Jty' + 1 = -e y ; 

(C) xỵ’ - 1 = e* ; (D) xy'- 1 = V ; 

108. Trên hình 2.13, đồ thị của ba hàm số 


_x .. ,x * . jr 

y = a , y = b vày = c 

(í/, b và c là ba số dương khác 1 cho trước) 
được vẽ trong cùng một mặt phẳng toạ độ. 
Dựa vào đồ thị và các tính chất của luỹ 
thừa, hãy so sánh ba số a, b và c. 

(A) a> b> c ; (B) a> c > b ; 

(C) c> b> a\ (D) b> c> a. 



X 


133 






















109. Trên hình 2.14, đồ thị của ba hàm số 

y = loga* , y = log^x và >> = log f jr 

(a, b và c là ba sô' dương khác 1 cho trước) được vẽ trong cùng một mặt phẳng 
toạ độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của lôgarit, hãy so sánh ba số ư, b và c. 

(A) a> b> c ; (B) c>a> b ; 

(C) b> a> c ; (D) c> b> a. 

110. Phương trình log 2 4x - log x 2 = 3 

2 

có bao nhiêu nghiệm ? 

(A) 1 nghiệm ; (B) 2 nghiệm ; 


(C) 3 nghiệm ; 


(D) vô nghiệm. 



134 








hương 

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG 


Trong chương này chúng ta sẽ làm quen với khái 
niệm nguyên hàm và tích phân. Đây là hai khái 
niệm cơ bản, rất quan trọng của giải tích, có liên hệ 
mật thiết với khái niệm đạo hàm. Phép tính tích phân 
cho chúng ta một phương pháp tổng quát để tính 
diện tích của những hình phảng và thể tích của 
nhũng vật thể có hình dạng phức tạp. Phép tính tích 
phân được xem là một trong những thành tưu quan 
trọng nhát của toán học. 

Học sinh cân rèn luyện ki năng tìm nguyên hàm, tính 
tích phân và biết áp dụng tích phân để tính diện tích 
một số hình phảng và thé tích một số vật thể. 























§ 1 


§1. NGUYÊN HÀM 



1. Khái niệm nguyên hàm. 

Bài toán mở đầu. Vận tốc của một viên đạn được băn lên theo phương thang 
đứng tại thời điểm t là V (0 = 160 - 9,8 1 (m/s) (coi t = 0 là thời điểm viên đạn 
được bắn lên). Tính quãng đường đi được của viên đạn kể từ khi bắn lên cho 
đến thời điểm t. 

Gọi sự) là quãng đường đi được của viên đạn sau khi bắn được t giây. 

Ta đã biết v(t) = s ịt). Do đó ta phải tìm hàm số í = sự) thoả mãn điều kiện : 


s'(t) = 160 -9,8r. 


Nhiều vấn đế của khoa học và kĩ thuật đã dẫn tới bài toán sau đây : 

Cho hàm sô'f xác định trên K,ởđóK lù một khoảng, một đoạn hoặc một nửa 
khoảng nào đó. Hãy tìm hàm sô F sao cho F\x) = f{x) với mọi X thuộc K. 

ĐỊNH NGHĨA 

Cho hàm số/ xác định trên K. Hàm sô Fđược gọi là nguyên hàm 
của/ trên K nếu F \x) = f{x) với mọi X thuộc K. 

CHÚ Ý 

1) Trong trường hợp K=[a-,h], các đẳng thức F’(a) = f(a), 
F'(h) = f(h ) được hiểu là 


F(x) - F(h) = 



= f(a ) và lim 

x—>b~ 


X - b 


2) Cho hai hàm số/và F liên tục trên đoạn [a\ h]. Nếu F là nguyên 
hàm của / trên khoảng (a ; h ) thì có thể chứng minh được rằng 
F\a) = /(ứ) và F'(h) = f(h), do đó F cũng là nguyên hàm của / 
trên đoạn [a ; h]. 


136 














Ví dụ 1 


. 

a) Hàm số F(x) = -Ỵ là nguyên hàm của hàm số f(x ) = X trên R vì 


— = X 2 với mọi xeR. 


b) Hàm số F (jf) = taav là nguyên hàm của hàm số/(.v) = 


cos 2 X 


trên khoảng 


7t 7t ^ . _. 1 . _( n 

“ ; -ệ vì (taruy = —— với mọi X e ^ ; 

z L ) cos JC V z 


n t n 
2'2 


c) Hàm sô'F(jc) =—X 2 là nguyên hàm của hàm số/(.v) = \fx trên nửa khoảng 

[0;+co) vì F'(x) = yfx với mọi X e (0;+oo) và cả hai hàm số/và F đều liên 
tục trên [0;+oo). 


m Các hàm số F](jf) = -2cos2x và F 2 ( x) = -2cos2x + 2 là nguyên hàm của 
hàm số nào ? 

ĐỊNH LÍ 1 

Giả sử hàm số F là một nguyên hàm của hàm số / trên K. 
Khi đó 

a) Với mỗi hằng số c, hàm số y = F (x) + c cũng là một 
nguyên hàm của/ trên K. 

b) Ngược lại, với mỗi nguyên hàm ơ của/ trên K thì tồn tại 
một hằng số c sao cho G (jc) = F (x) + c với mọi X thuộc K. 


Chứng minh. 

a) Giả sử G (x) = F(jc) + c. Khi đó G \x) = F \x) =f(x). 

b) Đặt H(x) = G (x)-F (x), ta có H \x) = G '(x)-F \x) =f(x) -/( x) = 0 với mọi 

X e K. Vậy H là hàm số không đổi trên K , tức là H(x) = c với c là một 
hằng số. Suy ra G(x) = F (x) + c với mọi X e K . □ 


137 

















Ví dụ 2. Tim nguyên hàm F của hàm số/00 = 3x 2 trên R thoả mãn điều 
kiện F(l) = —1. ỵ 

Giải. Dễ thấy y = X 3 là một nguyên hàm của hàm số/co = 3x 2 nên nguyên 
hàm F cần tìm có dạng F(x) = X 3 + c. 

Vì F( 1) = -1 nên l 3 + c = -1, suy ra c = -2. Vậy F(x) = X 3 -2. 

• Từ định lí 1 ta thấy nếu F là một nguyên hàm của/trên K thì mọi nguyên 
hàm của/trên K đều có dạng F(x) + c với c € R. Vậy F(x) + c , c € R 
là họ tất cả các nguyên hàm của/ trên K. 

Họ tất cả các nguyên hàm của/ trên K được kí hiệu là j/(x)dx. Vậy 
Ị/(x)dx = F{x) + c, c e M . 

Người ta cũng dùng kí hiệu j/(x)dx để chỉ một nguyên hàm bất kì của/ 

Vậy 

(J/(x)dx)' = /«- 

(Về kí hiệu j/(x)dx xem bài em có biết : "Nguồn gốc của kí hiệu nguyên 
hàm và tích phân" tr. 157). 

• Người ta đã chứng minh được rằng : Mọi hàm số liên tục trên K đêu có 
nguyên hàm trên K. 

• Từ đây, trong các bài toán về nguyên hàm của một hàm số, nếu không nói gì 
thêm, ta luôn giả thiết rằng hàm số đó là liên tục và nguyên hàm của nó được 
xét trên mỗi khoảng (nửa khoảng, đoạn) xác định của hàm số đó. 

2. Nguyên hàm của một sô hàm sô thường gặp 

Bài toán tìm nguyên hàm là bài toán ngược với bài toán tìm đạo hàm. Việc 
tìm nguyên hàm của một hàm số thường được đưa vê tìm nguyên ham cua cac 
hàm số đơn giản hơn. Sau đây là nguyên hàm của một sô hàm sô đơn gian 
thường gặp. 


138 








Ta dễ dàng chứng minh các công thức trên bằng cách tính đạo hàm vê phải. 


Chẳng hạn, vì 


sin kx 


,\ 


= cos kx nên ta có công thức 4) b). 


Ví dụ 3 

a) j4jt 4 dv = -Jjc 5 + c. 


b) jVxcLc = ịx 2 dx = -y - f c = + c = yV? + c. 

2 + 1 2 


. ỊX._ ứnJ 2'_^x - 

c) Jcos^dx = — = 2 sin— + c. 
2 


139 


















H2| Tìm a) j-ydA ; b) jsin2jcdx. 


3. Một SÔ tính chất cơ bản của nguyên hàm 

ĐỊNH Ú 2 

Nếu/, g là hai hàm số liên tục trên K thì : 

a) Ị[f(x) + £(jc)]cU = j/(A)dA + j#(*)dA; 

b) Với mọi sô thực k * 0 ta có 

jV(*)dx = k |/(a)cLa. 

Chíùĩg minh: a) Ta cần chứng tỏ rằng vế phải là một nguyên hàm của f + g. 
Thật vậy ta có 

Ị J/(a)cLx + jg(A)d*j’ = Ị J/(a)c/a y+ Ị ịg(x)dxỴ = /( x) + g(x). 

b) Chứng minh tương tự. ^ 

Dựa vào nguyên hàm của các hàm sô thường gặp và vận dụng hai đinh lí trên 
ta có thể tính được nguyên hàm của nhiều hàm số khác. 

Ví dụ 4. Tim 



b) j(A - 1 )(a 4 + 3a)c1a ; 

c) jsin 2 A(ỈA. 

Giải 



1 13 1 


= ^ |a 2 dA + 2 Ịa 2 dA = — A 2 + 4a 2 + c 


= ịy[x* +4^ + c. 


3 


140 











J(jc - l)(jf 4 + 3 a)cLv = 

j(x 5 - X 4 + 3x 2 - 3x)cL* 

= 

Ịx 5 cLv - ịx 4 djc + |3.v 2 dx — 1 


6 5 2 

c) jsin 2 xdx = j-— C ° S -— djc = ị ịch: - \ị jcos2AcLr = 2 ~ —Ạ— + c. 


IH3Ị Tìm 

a) Í(jc 3 +2jc 2 -4)cU ; 

b) jcos 2 X dU. 


Câu hỏi và bài tập 

1. Tim nguyên hàm của các hàm số sau : 


a) f{x) = 3x 2 + 1 ; 

b) f(x) = 2x 3 -5x + 1 ; 

c) f(x) X 2 - Ị- 

X 3 

1 

d)/w= jc" 3 ; e)/(.v) = 10 2 \ 

Tim 


a) + \fx)dx ; 

rX\[x + \fx 

b) 1 2 dx ; 

J X 

c) J4sin 2 xdx ; 

f l + cos4x 

d) j 2 d*- 

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây : 

Nguyên hàm của hàm số y 

= ASŨIA là 

(A) Jt 2 sin ^ + c ; 

(B) —X cos X + c ; (C) -ACOSA + sinx + c. 


4. Khẳng định sau đúng hay sai ? 

Nếu f(x) = (1- VÃ )' thì Ị/(x)dv = -VÃ + c. 


141 













MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM 
NGUYÊN HÀM 


1. Phương pháp đổi biến số. 

Cơ sở của phương pháp đổi biến số là định lí sau đây. 

ĐỊNH Ú 1 

Cho hàm sô' u = u(x) có đạo hàm liên tục trên K và hàm số y =J{ù) 
liên tục sao cho/[«(*)] xác định trên K. Khi đó nếu Flà một 

nguyên hàm của/, tức là j/(u)du = F(u ) + c thì 

Ịflu(x)Mx)dx = F[«(jc)] + c. (1) 

Chíùig minh 

Theo quy tắc tính đạo hàm của hàm số hợp, ta có 

(F[u(jf)] + cy = F'ịu(x)]u\x) = /[«(*)]«’(•*)• 

Vậy ta có (1). □ 

CHÚ Ý 

Trong thực hành, ta thường viết tắt F[m(jc)] là F(w) -,j\u{x)] 1 ằf(u) ; 
(coi du là vi phân của hàm sô' u = u{x) ), nghĩa là du = d(u(;t)) = u\x)dx. 

Khi đó, công thức (1) được viết như sau : 

Ịf[u(x)]u\x)dx = J/[u(x)]duU) = J/(u)du 

= F(u) + C = F[u(x)] + C. (2) 

Ta nói đã thực hiện phép đổi biến u = u(jc) . 

Ví dụ 1. Tim Ị(2x + ì) 4 dx. 


142 







Giải. Ta có (2x + l) 4 dt = ị(2x + lý(2x + l)'dv = ị(2x + lýd(2x + 1). 
Đặt u = u(x) = 2x + 1. Áp dụng công thức (2), ta có 

ị(2x + l) 4 dx = j-^(2.í + l) 4 d(2jc + 1) = M 4 du = ịu 4 du 

= 2'5" 5+C = Ĩ0 (2a + 1)5+C 


HĨ1 Tìm ị2x(x 2 + l) 3 clv. 

í dụ 2. Tìm f- 

h 


Ví dụ 2 

Giải. Ta có 


'í 


CỈA'. 


X 1 + 4 




9 1 

ĩặí= = ậLiSdc =(* 2 + 4f 2 d(, 2 + 4) . 

x 2 + 4 ỈÍT7Z 


í 


x z +4 


Đặt u = X 2 + 4 . Áp dụng công thức (2), ta có 

2 _I > 

J , = dv = j(x 2 + 4) 3 d(jc 2 + 4) = ịu 3 du 

V. 2 


+4 


= |m 3 +C = |(.v 2 +4) 3 +C. 

Ví dụ 3. Tìm Jcos (7x + 5)dLv. 

Giải. Ta có 

cos(7jc + 5)d.v = Ậcos(7jc + 5)(7jc + 5)’dv = Ậcos(7x + 5)d(7x + 5). 
Đặt u = 7x + 5. Công thức (2) cho ta 

|cos(7jc + 5)dc = j^cos(7;t + 5)d(7„v + 5) = jỳcoswdw 

= ịsiníY + c = ^-sin(7jc + 5) + c. 

7 7 

Ví dụ 4. Tim Je ' n cosxdv. 

Giải. Ta có 

e sinv cosjrdc = e sin v d(sinx). 


143 















Đặt u = sin A . Công thức (2) cho ta 

|e sin v cos A dt = Je sinjr d(siĩix) = |e M d« = e M + c= e sm ' +c. 


H2 


Tim \xe 


\ xt 


l + x z 


dv. 


2. Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần 

Cơ sở của phương pháp lấy nguyên hàm từng phần là định lí sau đây. 


ĐỊNH LÍ 2 

Nếu w, V là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên K thì 
jH(A>’(A-)dí = m(a)v(a)- Jv(x)m’(-*)<!*• 

Cồng thức trên gọi là công thức lấy nguyên hàm từng phản (gọi tắt là công 
thức nguyên hàm tìùĩg phần) và được viết gọn dưới dạng 

ịu dv = uv — Jvdw. 

Chứng minh 

Ta cần chứng tỏ vế phải là một nguyên hàm của uv '. Thật vậy 
(m(a)v(x) - jv(A)M’(A-y.í)' = u(x)v\x) + v(x)u\x) - ( Jv(a)w \x)dx Ị'' 

= u{x)v\x) + v(x)u'(x) - v(x)u'(x) = u{x)v\x). n 

Ví dụ 5. Tim ỊACOSAdr. 

Giải 

Chọn m(a) = A, v'(a) = COSA. Khi đó v(a) = sinA, m'(a) = 1. Theo công thức 
nguyên hàm từng phần, ta có 

ịx cos X dv = X sinA - ỊsinAdA = A sinA + COSA + c . 

Ví dụ 6. Tim jìn X dx. 

Giải 

Chọn u = w(a) = ln A, dv = dA. Khi đó V = v(a) = a, du =-^dx. Theo công 
thức nguyên hàm từng phần, ta có 

jìnA<ÌA =Alm - |a. —dv = AỈrìA — |dA =AỈnA —A + c. 


144 











——— ọ 

H3 Tìm nguyên hàm của hàm sốf(x) = x 


(Hướng dẫn. Đặt u(x) = v'(x) = e 2 '). 


Gâu hồi và bài tập 


5. Dùng phương pháp đổi biến số, tìm nguyên hàm của các hàm số sau : 

9x 2 ... - „ , •> 

a) /(x) = , (Hướng dẫn. Đặt u = 1 - JT ); 

VI -X 3 

b) /(x) = ĩ ( Hướng dẩn. Đặt u = 5x + 4); 

V5x + 4 

c) f(x) = x^l 1 - X 2 (Hướng dẫn. Đặt u = 1 - X 2 ); 

d) /(jt) = —p=—í—- (Hướng dẫn. Đặt u = 1 + Vx ). 

Vx(l + Vĩ ) 2 

6. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, tìm nguyên hàm của các hàm 
số sau : 

a) f(x) = xsin^ ; b)/(x) = X 2 cosx ; 


c)/(.í) = xe*; 


d) f(x) = X' ln(2x). 


Luyện tập 


Tim nguyên hàm của các hàm số sau : 


7. a)/(x) = 3x^7 - 3x 2 ; b)/(x) = cos(3x + 4); 


c)/(x) = —-— 

cos z (3x + 2) 


d)/(x)= sin 5 ^ C0Sj- 


( 3 V 

8 . a)/(x)=x 2 ^--1 
\ 1 o / 


b)/(x)= -ySÍn^cos-^ ; 


c)/(x) = xV ; 



10 - GT12-NC - A 


145 

















9. a )f(x) = X 2 cos2x ; 
c) f(x ) = sin 4 xcosx ; 


b) /(x) = Vx lnx; 
d) f(x) = xcos(x 2 ). 


TÍCH PHÂN 



1. Hai bài toán dẫn đến khái niệm tích phân. 

a) Diện tích hình thang cong 

Cho hàm số y =/(x) liên tục và lấy giá trị dương 
trên đoạn [a ; b]. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 
hàm số y =/(x), trục hoành và hai đường thẳng 
x = a,x = b được gọi là hình thưng cong (phần tô 
đậm trong hình 3.1). 

Bài toán đặt ra là tìm công thức tính diện tích 
của hình thang cong. 



Bài toán 1 

Cho hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai 
đường thẳng X = a, X = h (a < b). Giả sửf là hàm sô liên tục, đồng biến và 
nhận giá trị dương trên đoạn [a ; b]. Chứng minh rằng diện tích s của hình 
thang cong đó là 

s = F(b ) - F(a) 

trong đó F là một nguyên hàm bất kì của f trên đoạn [a ; b]. 


Chứng minh 

Kí hiệu S(x) (a < X < b) là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị 
hàm số y = f(x), trục hoành, đường thẳng X = a và đường thẳng đi qua điểm 
X trên trục hoành và song song với trục tung (h.3.2). Như vậy, ta có một hàm 
sô' y = S(x) xác định trên đoạn [a ; b]. 


146 


10 - GT12-NC - B 











Trước hết, ta chứng minh y = S(x) là một nguyên hàm của hàm số y = /(jc) 
trên đoạn [a\b]. Thật vậy, giả sử JC 0 là một điểm tuỳ ý cố định thuộc khoảng 
{a ; b). Xét điểm X 6 (xq ; b]. 

Khi đó S(x) - S(x 0 ) là diện tích hình thang cong MNEQ (h.3.3). 


V 


/v=/(.v) 




o a 


X 


b 


X 


o Cỉ M N b 


X 


Hình 3.2 


Hình 3.3 


Do / là hàm đồng biến nên hình thang cong MNEQ nằm trong hình chữ nhật 
MNEF và chứa hình chữ nhật MNPQ. Vậy 


S\ÍNPQ < $MNEQ < $MNEF 

f(x 0 )(x -x 0 )< S(x) - S(x 0 ) < f(x)(x - x 0 ), 


tức là 



( 1 ) 


suy ra 


Vì lim f(x) = f(x 0 ) nên từ (1) người ta chứng minh được 


x ~+ x 0 


h sự) -sy 

, . + X — Xf\ 


JC->4 x-x 0 


Tưofng tự với X e [a ; x 0 ), ta cũng có lim 



JC->JC 0 * ^0 


Vậy lim S(ỵ Ị - S ^ Xu) = f(x 0 ) hay S'(x 0 ) = f(x 0 ). 
x->x 0 X - x 0 

Vì x ữ là tuỳ ý thuộc (( a\b ), nên suy ra S'(x ) = /( x) với mọi X e ( a;b ). 
Tương tự, ta có : S'(a) = f(a),S'(b) = f(b). Vậy hàm số y = S(jt) là một 
nguyên hàm của / trên đoạn [a ; b ]. Thành thử tồn tại hằng số c sao cho 
S(x) = F(x) + c. 


147 






















□ 


Dễ thấy s = S(b) - S(a). 

Do đó s = S(b) - S(a) = ( F(b ) + c) - {F(a) + c) = F{b) - F(a). 

|Hl| Tính diện tích hình thang cong giòi hạn bởi đồ thị hàm sô y = X 4 , trục hoành 
và hai đường thẳng x=l ;x = 2. 

b) Quãng đường đi được của một vật 

Bủi toán 2 

Giá sử một vật chuyển động cố vận tốc thay đôi theo thời gian, V — Jịt) 
(0 < t < T). Chứng minh rằng quãng đường L vật đi được trong khoảng thời 

gian từ thời điểm t = a đến thời điểm t = b (0 < a < b < T) là 

L = F{b) - F(a), 

trong đó F là một nguyên hàm bất kì củaf trên khoảng (0 ; T ). 

Chứng minh 

Gọi s = sự) là quãng đường đi được của vật cho đến thời điểm t. Quãng đường 
vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t = a đến thời điểm t = b là 
L = s(b) - s(a). Mặt khác, ta đã biết s'(t) = /(0, do đó í = sự) là một nguyên 
hàm của/. Thành thử, tồn tại hằng số c sao cho sự) = F(t) + c. Vậy 

L = s(b) - s(a) = [F(b) + C]- [F(a) + C] = F(b) - F(a). □ 

2. Khái niệm tích phân 

Trong khoa học và kĩ thuật, có nhiều đại lượng quan trọng được biểu thị bằng 
hiệu F{b) - F{a) trong đó F là nguyên hàm của một hàm số/ nào đó. 

ĐỊNH NGHĨA 

Cho hàm số/ liên tục trên Kvàa,b là hai số bất kì thuộc K. Nếu 
F là một nguyên hàm của/ trên K thì hiệu số 

F(b) - F(a) 

được gọi là tích phân của/ từ ữ đến b và kí hiệu là 

h 

ịf{x)áx. 


148 








h 

Trong trường hợp a < b , ta gọi |/(.v) cLt là tích phân của f trên đoạn [a ; h]. 

a 


b 

H2 Chứng minh rằng I/(jt)d.v là một số không phụ thuộc vào việc chọn nguyên 

a 

hàm F nào trong họ các nguyên hàm củaf. 

Người ta còn dùng kí hiệu F(jc)| ứ > để chỉ hiệu số F{b) - F(a). Như vậy nếu 
F là một nguyên hàm của/ trên K thì 



Vì ịf(x)dx là một nguyên hàm bất kì của/nên ta có 


ị/Wch- = (J/(.v)dx) 


Người ta gọi hai số a, b là hai cận tích phún, số a là cận dưới, số b là cận trên, 
/là hùm sô dưới dấu tích phân, f(x)dx là biểu thức dưới dấu tích phân và X là 
biến số lấy tích phân. 


CHÚ Ý 


Đối với biến số lấy tích phân, ta có thể chọn bất kì một chữ khác 
thay cho X. Chẳng hạn, nếu sử dụng chữ t, chữ làm biến số lấy 
tích phân thì 

b b 

ịf{t)át, Ịf(u)du, ... đểu là một số và số đó bằng F(b) - F{ạ). 

a a 


Ví dụ 1. 



□ 


149 












Với định nghĩa tích phân, bài toán 1 có thể phát biểu lại như sau : 

Cho hàm sô' y =f(x) liên tục, đồng biến và nhận giá trị dương trên đoạn [a ; b]. 
Khi đó diện tích s của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục 

b 

hoành và hai đường thẳng X = a, X = b là 5 = J/(jr)dx. 

a 

Tổng quát, người ta chứng minh được 
ĐỊNH Ú 1 

Cho hàm số y =f(x ) liên tục, không âm trên K ; u và b là hai 
số thuộc K (a < b). Khi đó diện tích s của hình thang cong giới 
hạn bởi đồ thị hàm số y =f(x), trục hoành và hai đường thẳng 

X = a, X = b là 

b 

s= j/(jr)cbc. 


H3| Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian V = f(t). Chứng minh 
rằng quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm a đến thời 


h 

điểm b là J7(f)cừ. 
a 


Ví dụ 2. Một ôtô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh (còn 
nói là "thắng"). Sau khi đạp phanh, ôtô chuyển động chậm dần đểu với vận tốc 
v(t) = -40 1 + 20 (m/s), trong đó t là khoảng thòi gian tính bằng giây kể từ lúc 
bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di chuyển 
bao nhiêu mét ? 

Giải. Lấy mốc thời gian là lúc ôtô bắt đầu được phanh. Gọi T là thời điểm ôtô 
dừng. Ta có v(T) = 0 suy ra 20 = 40T hay T = 0,5. Như vậy, khoảng thời gian từ 

lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn của ôtô là 0,5 giây. Trong khoảng thời gian 0,5 
giây đó, ôtô di chuyển được quãng đường là 


0,5 

L = I (20 - 40t)ảt = (20t - 20t 2 ) 
0 


0,5 

0 


= 5(m). 


150 








3. Tính chất của tích phàn 

Các tính chất cơ bản của tích phân được phát biểu trong định lí sau đây. 
ĐỊNH Ú 2 

Giả sử các hàm số f,g liên tục trên K và a, b, c là ba số bất 
kì thuộc K. Khi đó ta có 

b 

1) j/(x)dx = 0 ; 

a 

b a 

2) j/(x)dx = -j/(x)dx ; 

a b 

b c c 

3) J/(*)cU+ J/(x)ck = J/(x)cU- ; 

b a 

h b 

4) J[/W + gM]dv = j/(x)cừ + Jg(x)dv ; 

<* a a 

b b 

5) jVu) dx = /:|/(x)ck với k e R. 

_ Q _ a ____ 

Chứng minh. Ta chứng minh các tính chất 3) và 4). 

Giả sử F là một nguyên hàm của/. 

3) Ta có 

c 

Ịf(x)dx + ịf(x)dx = F(h) - F{a) + F(c) - F(h) 
ã b 

= F(c) - F{a) = j/(x)dx. 

a 

4) Áp dụng định lí 2 của § 1 ta có 

b 

j[/w + g(x)]dx = ( J[/(x) + g(x)]dx£ = ( j/(*)d*)| í> + ( Jg(x)dx| /> 

b b 

= |/(x)dx + jg(x)dx □ 

a a 


151 







H4| Hãy chứng minh các tính chất 1), 2) và 5). 


3 3 

Ví dụ 3. Cho J/(jf)dx = -2 và jg(*)ck = 3. 

1 1 

Hãy tính 

3 3 

ị[3/(jt) - g(jt)]<k và j[5 - 4f(x)]dx. 
1 1 


Giải 


3 3 3 

J[3/( x) - g(jc)]dx = 3 Ịf(x)dx - jg(x)dx = 3.(- 2) - 3 = -9. 
1 1 1 

3 3 3 

j|5 - 4f(x)]đx = 5 Jdx - 4 Ị/(x)(k = 5.2 - 4.(-2) = 18. 

1 1 1 


H5 Tìm b nếu biết rằng 
h 


|(2a* - 4) cLi' = 0 . 


0 


Cầu hỏi và bài tập 

10. Không tìm nguyên hàm, hãy tính các tích phân sau : 




dx ; 


2 3 .-- 

b) |U|djr ; c) jv 9 - X 2 dx. 

-1 -3 


Hướng dẫn. Áp dụng định lí 1. 


2 5 5 

11. Cho biết J/(x)dr =-4, J/(jr)dr =6, jg(jf)dx = 8. Hãy tính 
1 1 1 

5 2 

a) |/(x)dx ; b) |3/(jc)dx ; 

2 1 


152 











5 5 

c) J[/(A-) - s(A)]dr ; d) ị[4f(x) - s(a)]cLv. 

1 1 

3 4 4 

12. Cho biết J/(z)dz =3, J/(jc)dx = 7. Hãy tính J/(/)d/. 

0 0 3 

h 

13. a) Chứng minh rằng nếu f(x) > 0 trên [a ; b) thì ịf(x)àx > 0 . 


b b 

b) Chứng minh rằng nếu/c*) > g(x) trên [a ; b ] thì ịf{x)ảx > Jg(x)ck. 

a a 

14. a) Một vật chuyển động với vận tốc v(t) = 1 - 2sin2r (m/s). Tính quãng đường 
vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm t = 0(s) đến thời điểm 



b) Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc vự) = 160 - 10/ (m/s). Tính 
quãng đường mà vật di chuyển dược từ thời điểm / = 0 đến thời điểm mà vật 
dừng lại. 

15. Một vật đang chuyên động với vận tốc lOm/s thì tăng tốc với gia tốc 

u{t) = 3/ + t 2 (m/s 2 ). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 
10 giây kể từ lúc bắt đầu tảng tốc. 

16. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25m/s. 
Gia tốc trọng trường là 9,8m/s 2 . 

a) Sau bao lâu viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất ? 

b) Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi rơi xuống 
đất (chính xác đến hàng phần trăm). 


153 







Bài đọc thêm 


yj 


TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN VÀ KHÁI NIỆM 
TỔNG TÍCH PHÂN 


1 . 


Tính gần đúng tích phân. 


b 

Từ định nghĩa tích phân ta thấy muốn tính tích phân |/(jt)cU thì phải tìm được một 

a 

nguyên hàm F của/. Mặc dù nguyên hàm này chắc chắn tồn tại nhưng trong nhiều 
trường hợp ta không thể tìm được biểu thức tường minh của F (x) qua các hàm sơ cấp 
đã biết. (Chẳng hạn, người ta đã chứng minh rằng nguyên hàm của các hàm số 

y = e~ x , y = Slĩl A , y = \[l + , ... không thể biểu diễn qua các hàm sơ cấp đã 

h 

biết.). Trong những trường hợp như vậy, việc tính đúng tích phân J/(jc)cLt là không 

a 

thể thực hiện được. Vậy có thể tính gần đúng tích phân đó được không ? 

a) Cho hàm số y =f(x ) liên tục và lấy giá trị dương trên đoạn [a \h]. Xét hình thang 

cong H giới hạn bởi đổ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng X - a , 

X — h (trên hình 3.4, hàm số /( jc ) = 5- jc 2 , a = -1, h = 2). Gọi s là diện tích của H. 
b 

Theo định lí 1 ta có 5 = ịf(x)dx . 

a 


Với mỗi số nguyên dương n, ta chia đoạn [a\ h) làm n đoạn con bằng nhau bởi các 

điểm Xn = a , -*1 = a + — ——,..., x k - a + k— —— ,..., x„ = h (k = 0, 1, 2, ...» n ). 

n n 

Dựng các hình chữ nhật B k với đáy là đoạn thẳng [*£ ; Jt£ + i], chiều cao là f(x k ) 
(k = 0, n -l). Diện tích của hình chữ nhật B k là f(xi c )(x k+ỉ - x k ). Gọi A n là 
hợp cũa n hình chữ nhật B 0 ,Bị,...,B n _ị (xem hình 3.4b với n= 10) và S(A n ) là diện 
tích của hình A n . Ta có S(A n ) là tổng diện tích của n hình chữ nhật >£«-1 • 

n-l 

Vậy S(A n ) = Y' f(x k )(x k+ỉ -x k ). 
k=0 

Khi sô' điểm chia n càng lớn, số hình chữ nhật càng nhiều thì diện 

tích S(A n ) của hình A n càng gần với diện tích s của H (xem hình 3.4c với n = 20, 
hình 3.4d với n = 30). Vậy s « S(A n ) nghĩa là 


•y • 


154 














b n-1 

J/(jc)dA- * Ỵ^f(x k )(x k+] -x k ). 
a *=0 



Hình /^20 Hình A 30 


c) d) 

Hình 3.4 

b) Có thể nhận được công thức gần đúng trên với lập luận như sau : Giả sử một vật 
chuyển động với vận tốc V = f(t). Ta chia khoảng thời gian [a; b] thành n khoảng thời 

gian bằng nhau a = t Q < t x < ... < r„ = /j. Với n khá lớn thì khoảng thời gian (t k ; ) 

khá bé nên có thể coi rằng trong khoảng thời gian đó vật chuyển động với vận tôc 

không đổi. Khi đó, quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ự k ; t k +1 ) xấp xỉ 


155 























































































bằng f{t k )ụ k + | — t k ). Thành thử quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 


n-\ 

[a ; 0] xấp xỉ bằng ^ f( t k)( t k+1 - Mặt khác, ta đã biết quãng đường đi được là 

*=0 


h 

J"/(r)dt . Vậy ta có 


a 


b n -1 

Ịmdt*ỵf(t k )(t k + Ả -t k ). 

a k= 0 

Khái niệm tổng tích phân 

Một cách tổng quát, cho hàm số y -fự) liên tục trên đoạn [a ; h]. Với mỗi số nguyên 
dương n, ta chia đoạn [a ; b] làm n đoạn con bằng nhau bởi các điểm chia 


h - a , b — a 

A'Q = a , Xị = a + — — — , .... x k = a + k -, x n = b (k = 0, 1,2..., ri). 


Mỗi đoạn con đều có độ dài bằng 


b - a 


n -1 

Kí. hiệu s„ = 2] f(x k )(x k+ỉ - x k ). 
k =0 

S n được gọi là tổng tích phân cấp n của hàm sốy= f(x) trên đoạn [a ; b\. 

Người ta đã chứng minh được định lí sau đây, gọi là định lí cơ bản của tích phân 


ĐỊNH Lí 


Cho hàm sô' y = f\x) liên tục trên đoạn [a ; h]. Gọi S n là tổng tích 

phân cấp của hàm số y =/(x) trên đoạn [a, b]. Khi đó 
h 

limS„ = |/(x)ck. 

a 

b n -1 

Thành thử khi n lớn ta có J f(x) dx»S n = ^ f(x k )(x k+] - x k ). 

a k =0 

Như vậy tổng tích phân S n dùng để tính xấp xỉ tích phân. Khi cấp n càng lớn thì tổng 

b 

tích phân S n càng gần với tích phân |/(x)d.v và sự xấp xỉ càng tốt, độ chính xác 
càng cao. 

Chú ỷ. Về mặt lịch sử, khái niệm tích phân được hình thành độc lập với khái niệm 
nguyên hàm. Tích phân của hàm số/trên đoạn [a; b] được định nghĩa là giới hạn cũa 








b 

tổng tích phân cấp n của f trẽn đoạn [a; b]. Đẳng thức J/(.v)chf = F(b) - F(a ), mà 

a 

ta dùng làm định nghĩa tích phân, được tìm ra sau đó bởi hai nhà toán học Niu-tơn và 
Lai-bd-nít. Đẳng thức đó cho ta mối liên hệ giữa tích phân và nguyên hàm và 
được gọi là công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nít. 


NGUỒN GỐC CỦA KÍ HIỆU NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN 



Kí hiệu tích phân là do nhà toán học thiên tài người Đức Lai-bơ-nít (1646- 1716) 
đưa ra. Tích phân của hàm số/trên đoạn [a ; b\ được ông định nghĩa là giới hạn của 
tổng tích phân. 


n-1 

Iim £/(•** )(■**+! -x k ). 
k= 0 


( 1 ) 


Thời Lai-bơ-nít, hiệu x k+ \ - x k thường được viết là dv* = JC* +1 - x k do d là chữ 
đầu của chữ La-tinh "diterentia" (hiệu số). Do đó, giới hạn (1) được viết lại thành 
«-1 

lim^/(A>)d.^. 

, k=0 

Kí hiệu (tổng số) cũng như chữ s có nguồn gốc từ chữ La-tinh "summa" (có 
nghĩa là tổng số). Dấu tích phân I là một biến dạng đơn giản của chữ s. 
b 

Kí hiệu j/( a)cU muốn nói rằng đây là giới hạn của tổng các số hạng f(x k )dx k . 


a 

b 

Thành thử, giới hạn (1) được kí hiệu là j/(x)dx. 

a 


b 

Công thức J/(a)cLi = F(x) 1^ với F là nguyên hàm tuỳ ý cũa / nêu lên mối liên hệ 

a 

giữa tích phân và nguyên hàm và kí hiệu j"/(jc)dv được dùng để chỉ các nguyên 

hàm của/. Việc coi |/(A)dA là một nguyên hàm bất kì của /dẫn đến công thức trực 

b » h 

quan và tiện lợi là Ị/(a)cLv = Ị J/(.i-)dvj| . Người ta còn gọi J/(.v)dA là tích phân 

a a 

xác định và J/(jc)cLc là tích phân bất định (không xác định) của hàm /. 


157 







MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN 


1. Phương pháp đổi biến số. 

Cơ sở của phương pháp đổi biến số là công thức sau đây. 

b u(b) 

Ịf[u(x)]u\x)dx = J f(u)du, (1) 

a u(a ) 

trong đó hàm số u = w(jt) có đạo hàm liên tục trên K, hàm số 
y = /(«) liên tục và sao cho hàm hợp f[u{x )] xác định trên K ; 
a và b là hai số thuộc K. 

Công thức (1) được chứng minh như sau : 

Gọi F là nguyên hàm của/. Khi đó vế phải của (1) là F[u(bjị - F [«(«)]. 
Theo định lí 1, §2 vế trái của (1) là 

(H«(*)])[ =F[«(&)]-F[«(a)]. 

Ta thấy vế trái bằng vế phải. Vậy (1) được chứng minh. □ 

Công thức (1) được gọi là công thức đổi biến số. 

Phương pháp đổi biến số thường được áp dụng theo hai cách : 

h 

Cách 1. Giả sử ta cần tính Jg(A-)ck. Nếu ta viết được g(x) dưới dạng 

a 

f[u(x)]u'(x), thì theo công thức (1) ta có 
h u(b) 

Jg(x)dx = I f(u)du. 

a u(a) 

u(b) 

Vậy bài toán quy về tính J f{u)du. Trong nhiều trường hợp việc tính tích 

u(a) 

phân mới này đơn giản hơn. 

2 2 

Ví dụ 1. Tính |jte ' dv. 

1 


158 







Giải 


Ta có xe* dx = —e* d(x 2 ). Đặt u = X 2 ta có w(l) = 1, u( 2) = 4. Do đó 

2 2 4 M 1 

ịxe x dx = Jydw = ^-(e 4 - e). 

1 1 

3 

IHII Tính + 3 djc bằng cách đặt u - 2x + 3. 

1 

p 

Cách 2. Giả sử ta cần tính j/(x)dx. Đặt X = jc ( í ) (/ e K) và a, b e K thoả 

a 

mãn a =x(a), p =x(b ) thì công thức (1) cho ta 
p h 

Ịf(x )dx = Ịf[x(t)]x\t)dt. 

a a 

b 

Vậy bài toán quy về tính Jg(r)d/ (ở đó g(t) = f[x(t)].x'(t)). Trong nhiều 

a 

trường hợp, việc tính tích phân mới này đơn giản hơn. 

Ví dụ 2. Tính jVl - X 2 dx . 

0 

Giải 

Đặt X = sin í. Ta có dx = d(sinr) = cos/d/, 0 = sin 0 và 1 = sin —. 

7T 

Vậy jVl - X 2 dx = jVl - sin 2 t.costdt. 

0 0 

0 ; nên Vl - sin 2 t = cos t. Do đó 


ố ố 

Vì / e Q ’ 2 n ^ n ^ _ s * n2 = C0S { đó 

71 71 

V /7 ~2 , 2 r 9 1 2 f/, _ 1 f . sin2r^ 

JVl - X dx = jcos tát = Ỷ J(1 + cos2r)dí =ịị t + 

0 0 0 ^ ' 

rrrri . 2 f dx . . . 

H2 Tính I . r bảng cách đặt X = sirư. 

ị TCP 


2 _ 71 
0 


159 





















2. Phương pháp tích phân từng phần 

Tương tự như phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, ta cũng có phương 
pháp tích phân từng phần. Cơ sở của phương pháp này là công thức sau đây. 

h h h 

Jm(a)v'(a)cU = (m(.í)v(a'))| - Jv(A)M'(-r)dx, (2) 

a a 

trong đó các hàm số u, V có đạo hàm liên tục trên K vằa, b là hai sô' 
thuộc K. 


Thật vậy, theo định lí 2 §2, ta có : 

b 


|m(a)v'(x)cLc = Ị |w(a)v'(-*)<!* j = Ịm(a)v(a) - Jv(.*)w'(■*)<& I 

a 

h b 

= (m(a)v(a))£ - Ị ị\ịx)u\x)ảxỴ = (m(x)v(x))^ - ịv(x)u'{x)dx . □ 

a 

Công thức (2) gọi là công thức tích phân từng phần và còn được viết 
b h b 

dưới dạng J//dv = («v) — ívdu. 

J 'a ^ 

a a 

1 

Ví dụ 3. Tính Jjc e^dx. 

0 

Giải. Chọn n (x) = X, V '(x) = e x . Khi đó u'(x) = 1, v(x) = e x . Do đó 
1 11 

Ịx e* cLv = ị X e x j — |e A dA = e - (e - 1) = 1. 

0 0 0 

2 

Ví dụ 4. Tính J.v ln .V da . 

i 

clr JC 2 

Giải. Chọn u = ln X , dv = .vdLv. Khi đó du = —, V = -—■ Do đó 

X 2 

2 f x 2 Ỳ 2 X - 

Ịx ln X cLv = ~-\nx - = 21n2 - —• 

V 


\ 

n 

_ 2 

H3 Tính ịx sin X cLv. 

0 


1 1 


160 













Câu hỏi và bài tập 

17. Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau : 


n 

1 _ 4 

a) jV* + 1 dx ; b) I 

0 0 


tanjc 
cos 2 X 


cbr ; 


1 

c) jí 3 (l + í 4 ) 3 d/ ; 
0 


5x 'tị 4jc , 6 f 

d) \ —~ 0 dx ; e) ■ dx ; f) (1 - cos3x)sin3jc dx. 

oV + 4) 2 ỈJJ7Ĩ „ J 

18. Dùng phương pháp tích phân từng phần để tính các tích phân sau : 

2 

a) ịx 3 ln JC cLc ; 

1 

n 

c) ịe^cosxdx; 

0 


1 

b) ị(x + l)e x ck ; 
0 

71 

2 

d) |acosxJa*. 

0 


Luyện tập 


n 

V n - . 2 

19. Tính a) ịyt 5 + 2t(2 + 5t 4 )dt ; b) |jtsinxcosj:djr 

0 0 

71 J_ 

20. Tính a) |5(5 - 4cosí) 4 sũưdí ; 

0 


Vặ 31 

b) I x dx 


õ \x +1 

21. Giả sử F là một nguyên hàm của hàm số y = trên khoảng (0 ; +oo). 
Khi đó 'ị^dx là 

J X 


(A)F(3)-F(1); 

(C)F(4)-F(2); 


(B) F(6) - F(2); 
(D) F(6) - F(4). 


11 - GT12-NC - A 


161 
















1 1 

22. Chứng minh rằng a) J/(x)dx = J/(l - x)dx. 

0 0 

1 1 

b) J/(x)dx = j[/(x) + /(-*)]dx . 

-1 0 

1 0 

23. Cho J/(x)dx = 3. Tính j /(x)dx trong các trường hợp sau : 

0 -1 

• b)/ là hàm số chẵn. 


a)/ là hàm số lẻ ; 

24. Tính các tích phân sau : 


25. Tính các tích phân sau 

71 

4 

a) |xcos2xdx ; 

0 

71 

2 

c) jx 2 cosx dx ; 

0 


3 , 

b) 1—(lnx) 2 dx ; 

J X 
1 


2 3 

a) ịx 2 e x dx ; 

1 

7t 

£ , -- 1 3 2 

c) I x\ 1 + X 2 dx ; d) ịx 2 é ix dx; e) Ị 

0 0 0 


cosx 
1 + sinx 


dx . 


b) ; 

0 

1 - e 

d) ịx 2 yjx^ + 1 dx; e) ịx 2 \nxàx. 
0 1 



ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 
ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲnG 


Trong thực tiễn cuộc sống cũng như trong khoa học kĩ thuật, người ta cần 
phải tính diện tích của những hình phẳng cũng như thể tích của những vật 
thể phức tạp. Chẳng hạn : 

Khi xây dựng một nhà máy thuỷ điện, để tính lưu lượng của dòng sông ta phải 
tính diện tích thiết diện ngang của dòng sông. Thiết diện đó thường là một 
hình khá phức tạp. 


162 


11 -GT12-NC-B 










Khi đong tau các kĩ sư cần xác định thể tích của khoang tàu có hình dang 
đặc biệt. 

Trước khi phép tính tích phân ra đời, với mỗi hình và mỗi vật thể như vậy 
người ta lại phải nghĩ ra một cách để tính. Sự ra đời của tích phân cho chúng 

ta một phương pháp tổng quát để giải hàng loạt những bài toán tính diện tích 
và thể tích nói trên. 

Trong §5 ta noi vê ưng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và trong 
§6 nói vể ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể. 



Trong định lí 1 §3 ta đã biết : Nếu y =f(x) là một hàm liên tục và lấy giá trị 
không âm trên đoạn [ a ; b] thì diện tích s của hình thang cong giới hạn bởi đồ 
thị hàm sốy =f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a,x = b la 

h 

s = J/(x)cU. 

Viẹc tinh diện tích hình phăng giới hạn bởi các đường cong thường được quy 
vê tính diện tích của hình thang cong bằng cách chia hình phẳng đó thành môt 
số hình thang cong. 

Ví dụ 1. (Diện tích hình elip) 

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi elip : = 1 (a > b > 0). 

Giải 

Ta tính diện tích s của một phần tư hình elip 
nằm trong góc phần tư thứ nhất. Đó là một 

hình giới hạn bởi đồ thị hàm sốy = -Va 2 -Jt 2 , 

a 

trục hoành, trục tung và đường thẳng X = a (h.3.5). 

Hình 3.5 

163 













Ta tính tích phân trên bằng phương pháp đổi biến số. 

Đặt X = a sin t . Ta có : 

. n 

dv = d(asũư) = acostdt , 0 = í/sinO và u = asm-. 


Do đó 


71 

a - -— 2 1— -—-— 

Ma 2 - X 2 dx = \yja 2 - a 2 sin 2 t MCOStdt 

0 0 


71 £ 

2 1—- — 2 

= \yja 2 cos 2 t .acostdt = ịa 2 cos 2 tdt 

0 0 


(vì r G 




nên 


vcos 2 r = cos/). 


, 2 r 2 . . sin2/ > 

Suy ra s =ab jcos rd/ = -ị\ t + " — 

0 ^ 2 

Vậy diện tích hình elip là 4S = 


• Tổng quát hơn, ta có 


71 

2 

0 


abn 


Nếu hàm sô y = /( jc ) liên tục trên đoạn [a ; b ] thì diện tích s 
của hình phảng giới hạn bởi đồ thị hàm số y =f(x), trục hoành 
và hai đường thẳng x = ư,x = bỉk 


b 


s= j|/w|d*- 

a 

(1) 


Ví dụ 2. Tính diện tích 5 của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
y = JC 3 - 1, đường thẳng X = 2, trục tung và trục hoành. 

















Giải, (h.3.6) Đặt f(x) = X 3 - 1. 

Ta thấy f(x) < 0 trên [0 ; 1] và f(x) > 0 
trên [1 ; 2]. 

Theo công thức (1), diện tích s của 
hình đang xét là 

s= Jlx 3 - lịdx 
0 

1 2 

= - x )d* + /(A- 3 - l)dx 

0 1 

_ 3 n _ 7 
“ 4 + T - 2' 

Sỉ Tìm diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi đổ thị hàm số y = 4-X 2 , đường thẳng 
x = 3, trục tung và trục hoành. 

• Để tính diện tích s của hình phẳng 
giới hạn bởi đổ thị các hàm số y =f(x), 
y - s( x ) và hai đường thẳng X = CI, X = h 
(a < h) (h.3.7), ta có công thức sau : 

h 

s= /|/W-gW|dr. (2) 

a 

Ví dụ 3. Tính diện tích 5 của hình phẳng 
giới hạn bởi parabol y = 2 - JC 2 và đường 

thẳng y = -X. 

Giải (h.3.8) 

Trước hết, ta tìm hoành độ giao điểm các 
đo thi cua hai hàm sô đã cho bằng cách 

giải phương trình 2 - X 2 = -X. Ta có 

2 - A 2 = -X <=> X = -1 và X = 2. 

Hình phẳng đang xét giới hạn bởi các đồ 
thị của hai hàm số y = 2 - X 2 , y = -X 
và hai đường thẳng X = -1, X = 2. 



Hình 3.6 




Hình 3.8 


165 





























Theo công thức (2) ta có 

2 

s = Ị(2 + x-x 2 )dx 

-1 



' -1 


H2 


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bỏi đường thẳng y = X + 2 và parabol 


y = X 2 + X - 2. 

• Để tính diện tích một số hình phẳng phức tạp hơn ta phải chia hình đã cho 
thành một số hình đơn giản mà ta đã biết cách tính diện tính. 

Ví dụ 4. Tính diện tích s của hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số 
y = ^ , trục hoành và đường thẳng y = X - 2 . 


Giải (h.3.9) 

Ta tìm hoành độ giao điểm các đồ thị 
của hai hàm sô' y = \fx và ỵ = X - 2 


bằng cách giải phương trình yfx = X - 2. 
Kết quả được X = 4. 

Diện tích s của hình H bằng diện tích 
hình tam giác cong OCA trừ đi diện 
tích hình tam giác ABC. 

Diện tích hình tam giác cong OCA là 

4 3 

ịjxdx = ^x 2 
0 




Diện tích hình tam giác ABC là 

AB.AC _ 2.2 _ 0 
2 ~ 2 


















CHÚ Ý 


Tương tự (bằng cách coi X là hàm của biến y) thì diện tích s của 
hình phẳng giới hạn bởi các đường cong có phương trình X = sừ)> 
X = h(y) và hai đường thẳng ỵ = c,y = d (c < d) là 

d 

s = J]s 00 -* 00 |dy. (3) 

c 

Chẳng hạn trong ví dụ 4, coi hình H là hình phẳng giới hạn bởi 

đường cong có phương trình X = y 2 , đường thẳng X = y + 2, trục 

hoành y = 0 và đường thẳng y = 2. Do đó, ta có thể tính ngay s theo 
công thức (3) như sau : 


s = 



2 3 A 

2 7 3 

y 


10 
3 ' 


Câu hỏi và bài tập 

26. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = sin X + 1, trục hoành 

và hai đường thang X = 0 và X = -2-. 

6 

27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 

a) Đồ thị hàm số y = cos 2 X, trục hoành, trục tung và đường thẳng X = n ; 

b) Đồ thị hai hàm số y = yfx và y = yfx ; 

c) Đồ thị hai hàm số y = 2 X 2 và y = X 4 -2 X 2 trong miền X > 0. 

28. Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi : 

a) Đồ thị các hàm số y = X 2 - 4, y = - X 2 -2x và hai đường thẳng X = -3, 
X = -2 ; 

b) Đồ thị hai hàm số y = X 2 - 4 và y = - X 2 -2x. 

c) Đồ thị hàm số y = X 2 - 4x , trục hoành, đường thẳng X = -2 và đường 
thẳng X = 4. 


167 











ỬNG DỤNG TÍCH PHÂN đỂ tính 
THỂ TÍCH VẬT THỂ 


1. Tính thể tích của vật thể. 

Cho một vật thể 



vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ 
X (a < X < b) (h.3.10). 

Giả sử s = S(x) là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể 
tích V của B là 


b 


V = jS(jc)cLt. 

a 

(1) 


Sử dụng công thức (1) ta tìm được công thức tính thể tích của một số vật thể 
quen thuộc trong hình học. 

Ví dụ 1 (Thểtích khối chóp cụt). Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích 
đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là s 0 , Sj. Chứng minh rằng thể tích V của nó là 

!/=!(%+V^+S,). 


168 



























Giải 


Trong hệ trục toạ độ Oxyz, 

ta đặt khối chóp (sinh ra 
khối chóp cụt) sao cho 
đường cao nằm trên trục 

Ox và đỉnh trùng với gốc 
toạ độ. 



2 


Gọi u và b lần lượt là 
khoảng cách từ 0 đến đáy 
nhỏ và đáy lớn, ta có chiều 


Hình 3.11 


cao của khối chóp cụt là 

h — b - a (h.3.11). Thiết diện của khối chóp cụt cắt bởi mặt phẳng vuông 
góc với trục Ox tại điểm có hoành độ X (a < X < b ) là một đa giác đồng dạng 

với đáy lớn với tỉ số đồng dạng là ~. 



Theo công thức (1), ta có 



Sị(b* -a 3 ) = b-_a V 2 + SịUb + 
3 b 2 ”3 b 2 




nênV=ị(5 0 +7s^"+5 1 ). 


Nhận xét. Khối chóp được coi là khối chóp cụt có 5 0 = 0. Vì vậy, thể tích V 
của khối chóp có chiểu cao h và diện tích đáy s là 



2. Thể tích khối tròn xoay 

Một hình phẳng quay xung quanh một trục nào đó tạo nên một khối 
tròn xoay. 


169 























• Cho hàm số y =f(x ) liên tục, không âm trên 
[a;b]. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
y =f(x), trục hoành và hai đường thẳng X = a, 

x = b quay quanh trục hoành tạo nên một 
khối tròn xoay (h.3.12). Thể tích V của nó 
được tính theo công thức 

b 

V=nỊf 2 (x)dx. (2) 

_ a _ 

Thật vậy, thiết diện của khối tròn xoay cắt bởi mặt phẳng vuông góc với 
trục Ox tại điểm * (a < X < b) là một hình tròn bán kính f(x). Do đó 

S(x) = nf 2 (x) . Vì thế, từ công thức (1) ta suy ra công thức (2). 

Ví dụ 2 (Thê tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và 
chiểu cao h. Chứng minh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là 

Giải 



Trong mặt phẳng Oxy, xét hình phẳng giới 
hạn bởi cung tròn tâm 0 bán kính R có 

phương trình y = V/? 2 - X 2 , trục hoành và 
đường thẳng X = R - h (0 < h < R). Quay 
hình phẳng đó quanh trục hoành ta thu được 
khối chỏm cầu bán kính R chiểu cao h 
(h.3.13). 

Theo công thức (2) thể tích của khối chỏm 
cầu là 



R 3 

V = n [ (R 2 - x 2 )dv = n R 2 X - 4r 
*-* 3 J 


= 71 


/? 3 - y- - R 2 (R -h) + - R - 3 hy 


R 

R-li 


= nh 2 1 R - 4 


Hình 3.13 


170 
























Nhận xét 

Khối bán cầu bán kính R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao 
h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là 


V = nR z 




2tt R i 


Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là 


V = 


4rc/c 


H3ịỊ Xét hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = X 2 , các đường thẳng X -l, 
X = 2 và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng đó 
quanh trục hoành. 


• Tương tự, cho đường cong có phương 
trình JC = giy), trong đó g(y) là hàm số 
liên tục trên đoạn [c ; d]. Hình phẳng 

giới hạn bởi đường cong X = g(y), trục 

tung và hai đường thẳng y = c, y = d, 
quay quanh trục tung tạo nên một khối 
tròn xoay (h.3.14). Thể tích V của nó 
được tính theo công thức 

cl 

V = irjg 2 00dy. (3) 


V = ịnh(R 2 + Rr + r 2 ). 

Giải 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy xét hình 

thang vuông OABC với OA = h,AB = r và 
oc = R (h.3.15). Quay hình thang đó quanh 
trục Oy ta dược khối nón cụt đã cho. 



X là hàm của biến y ta suy ra công 

□ 



Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem 
thức (3). 

Ví dụ 3. (Thể tích khối nón cụt). Cho 
khối nón cụt có chiều cao h, bán kính 
đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và /•. 
Chứng minh rằng thể tích V của khối 
nón cụt đó là 


171 























Giả sử BC kéo dài cắt Oy tại D. Đặt AD = l, OD = a. Ta có a - ỉ = h. Phương 
trình đường thẳng BC là X = ————. Theo công thức (3) ta có 


„__ r* \o-yý 2 ^ _ nR 2 , ' 3 3 

V=n\-^~ -dy=T^-(a -n 

0 " 3a 


^y(a-l)(a 2 +al + l 2 ) = 
3ư 2 


TíR 2 h 


, / 1 

'/VI 

1 + - + 

- 

a ' 

KCl) J 


Vì — = -77 nên khi thay — bởi -77 ta được 
a R a R 


V = 

3 




{- 

[r 


= Ị 7 ĩh(R 2 + Rr + r 2 ). 


□ 


Nhận xét. Khi R = r, khối nón cụt trở thành khối trụ có chiều cao h và bán 
kính đáy R. Vì vậy, thể tích của khối trụ là 

V = ịnh(R 2 + R 2 + R 2 ) = 71 R 2 h. 


Khi r = 0, khối nón cụt trở thành khối nón có chiều cao h và bán kính đáy R. 
Vì vậy, thể tích của khối nón là 

V = ịnRh 2 . 


Câu hỏi và bài tập 

29. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng X = -1 và X = 1, biết rằng 

thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 

hoành độ X (-1 < X < 1) là một hình vuông cạnh là 2 Vl - X 2 . 

30. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phảng X = 0 và X = 7Ĩ, biết rằng 

thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 

hoành độ X (0 < X < 7Ĩ) là một tam giác đều cạnh là 2 \fsmx. 

31. Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = 0, Jt = 4vày = yfx— 1. Tính thể 
tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành. 


172 



















2 

32. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường X = , y = 1 và y = 4. Tính thế tích 

của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung. 

33. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường x= \Í5 y 2 , X = 0, y = -1 và y = 1. 
Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung. 



1. AI LÀ NGƯỜI PHÁT MINH RA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN ? 


Cùng với phép tính vi phân, phép tính tích phân là một thành tựu lớn của trí tuệ nhân 
loại. Nó đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của khoa học và trở thành 
một cống cụ sắc bén, đầy sức mạnh được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi trong 
nghiên cứu cũng như trong ứng dụng thực tiễn. 

Phép tính vi phân và tích phân do hai nhà bác học lớn là Niu-tơn (Nevvton 1643 - 1727), 
người Anh và Lai-bơ-nít (Leibniz 1646 - 1716), người Đức, sáng tạo ra đồng thời và 
độc lập với nhau. 

Thực ra đây là một cuộc chạy tiếp sức của nhiều thế hệ các nhà bác học xuât săc 
trong nhiều thê kỉ. Trước Niu-tơn và Lai-bơ-nit hai nghìn năm, nhà bác học Ac-si-mét 
đã có ý tưởng đầu tiên về phép tính tích phân. Trong bức thư gửi người bạn, ồng đã 
đưa ra một phương pháp mới gọi là "phương pháp vét cạn" và đã sử dụng nó để giải 
nhiều bàl toán tính diện tích, thể tích, chiều dài cung. Đó là tiền thân của phép tính 
tích phân. Sau ông nhiều nhà toán học khác cũng tham gia mở đường cho sự ra đời 
của tích phân, trong đó phải kể đến những đóng góp xuất sắc của các nhà khoa học 
như Kép-lơ (Kepler), Ca-va-le-ri (Cavalieri), Phéc-ma, Đề-các, Ba-râu (Barrovv). 

Ngày nay các nhà nghiên cứu đểu nhất trí rằng về mặt thời gian, Niu-tơn khám phá 
ra phép vi tính vi - tích phân trước Lal-bơ-nít khoảng 10 năm nhưng Lal-bơ-nít lại cho 
cồng bố cồng khai cồng trình của mình trước Nlu-tơn tới ba năm. về hình thức, phép 
tính tích phân của Niu-tơn và phép tính tích phân của Lai-bơ-nít khác nhau rõ rệt. 
Niu- tơn trình bày các kết quả của mình dưới ngồn ngữ Hình học, còn Lai-bơ-nít dùng 
ngồn ngữ Đại số. Các kí hiệu của Lai-bơ-nít phong phú và thuận tiện hơn nhiêu so 
VỚI các kí hiệu của Nlu-tơn (dấu tích phân và các kí hiệu vi phân, đạo hàm mà chúng 
ta dùng ngày nay là của Lai-bơ-nít). về sự kết hợp giữa phép tính vi - tích phân với 
các nghiên cứu về khoa học tự nhiên thì Lal-bơ-nít không sâu sắc băng Niu-tơn 
nhưng đứng trên góc độ toán học thì phép tích vi—tích phân của Lai-bơ-nít thê hiện 
một tầm nhìn bao quát hơn, một trí tưởng tượng tinh tế hơn. 


173 






2. VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ sự NGHIỆP CỦA NIU-TƠN 
VÀ LAI-BƠ-NÍT 


1) Niu-tơn (1643 - 1727) là nhà toán học, vật lí học, cơ học 
và thiên văn học vĩ đại người Anh. Ông sinh ra ở một vùng 
quê ở nước Anh. Người cha qua đời trước khi ông ra đời. 
Người mẹ vì quá đau buồn nên sinh ông thiếu tháng. Lúc 
mới sinh ông bé tới mức đặt được vào một chiếc cốc to. 
Không ai ngờ rằng đứa bé quặt quẹo như vậy lại có thể thọ 
tới 85 tuổi và trở thành một nhà khoa học vĩ đại như vậy. 

Niu-tơn được người đương thời mô tả là có tầm vóc trung 
bình, béo chắc, đầu luôn đội tóc giả, có đôi mắt sáng và 
thông minh. Ong sống rất giản dị, khiêm nhường, say mê 
với công việc và rất đãng trí. 

2) Lai-bơ-nít (1646 - 1716) Jà nhà toán học, vật lí học, triết 
học thiên tài người Đức. ông sinh ở thành phố Lai-xích 
(Leipzig), là con trai một giáo sư triết học. Từ lúc 6 tuổi ông 
đã suốt ngày mê mải đọc sách. Năm ông 7 tuổi thì cha ông 
qua đời. Năm 15 tuổi ông đã vào đại học và học về luật 
học, triết học và toán học. Năm 20 tuoi (năm 1666) ông đã 
bảo vệ luận án tiến sĩ luật học đồng thời cũng công bô 
công trình toán học đầu tiên của mình với nhan đề : 
"Những suy nghĩ về nghệ thuật tổ hợp". Sau đó ông được 
bổ nhiệm làm quan chức ngoại giao tại Pháp. 

Những cống hiến về toán học chỉ là một phần nhỏ trong sự 
nghiệp của ông. Ở thời đại ông, người ta biết đến ông như 
một nhà ngoại giao, nhà luật học và nhà triết học. ông biết 
rất nhiều ngoại ngữ và hầu hết các kiến thức của ông đều 
có được bằng con đường tự học. 



Isaac Newton 
(1643-1727) 



Gotttried Leibniz 
(1646- 1716) 


Lai-bơ-nít được người đương thời mô tả là có thể trạng gày gò, tẩm thước, da xanh và 
cũng luôn đeo tóc giả. Trí nhớ của ông cũng khác người thường : Những điều khó 
hiểu được ông nhớ rất tốt nhưng những điều dễ hiểu thì ông lại quên ngay. 


Luyện tập 

34. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

a) Đô thị các hàm số _y = X, y = 1 và y = -Ị- trong miền X > 0, y < 1. 

b) Đồ thị hai hàm số y = X 4 - 4x 2 + 4, y = X 2 , trục tung và đường thẳng 
X = 1 . 

c) Đồ thị các hàm số y = X 2 , y = 4x - 4 và y = -4 jc - 4. 


174 








35. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

a) Đồ thị hai hàm số y = X 2 + 1 và y = 3 - X. 

b) Các đường có phương trình X = y 3 , y = 1 và X = 8. 

c) Đồ thị hai hàm s6y=\fx,y = 6-x và trục hoành. 

36. Tính thể tích của vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng X = 0 và X = n, biết rằng 
thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 

hoành độ X (0 < X < Tt) là một hình vuông cạnh là 2 \fsmx. 

37. Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y= X 2 , X = 0 và X = 2. Tính thể tích 
của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành. 

71 

38. Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = cos X, y = 0, X = 0 và X = -Ị. 
Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành. 


X 


39. Cho hình phảng A giới hạn bởi các đường y = xe 2 , y = 0, X = 0 và X = 1. Tính 
thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành. 


40. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường X = -sj2 sin 2y , X = 0, y = 0 và y = —. 


Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung. 


Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III 

Tim nguyên hàm của các hàm số sau (từ bài 41 đến bài 43): 


41. a) y = 2 jc(1-jc' 3 ) ; 


b) y = 8x - \ 


4 

X 


1 2 

c) y = X 2 sin(x 2 + 1) ; 


d).y = 


d) y = ; " ■ 

cos / (2x + 1) 


sin(2x + 1) 





ĩx 


d)y= X 2 e x . 


175 










43. a) _y = xe x ; b) y = — 7 —. 

44. Tim hàm số y = /(a) nếu biết dy = 1 2x(3x 2 - l) 3 dr và/( 1) = 3 . 

b 

45. Xác định số b dương để tích phân j(x - A 2 )cLr có giá trị lớn nhất. 


u 

9 9 9 

46. Cho biết j/(A)dv = -1, J/(jc)dx = 5, Jg(jc)dx = 4 . Hãy tìm 

1 7 7 

9 9 

a) J-2/(*)dc ; b) J[/(af) + g(*)]dx ; 

1 7 

9 7 

c) J[2 /(a) - 3g(A)]dLv ; d) J/(*)d*. 

7 1 

47. Cho hàm số/ liên tục trên [u ; £>]. Tỉ số 

bh í /WdA 


a 

được gọi là giá trị trung bình của hàm sô f trên [a ; b] và được kí hiệu là m{f). 
Chứng minh rằng tồn tại điểm í' e [a ; b] sao cho mự) =f(c). 


48. Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi t = 0 (s) chuyển động thẳng với vận tốc 
v(í) = /(5 - t ) (m/s). Tim quãng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại. 

49. Một chất điểm A xuất phát từ vị trí o, chuyển động thẳng nhanh dần đều ; 
8 giây sau nó đạt đến vận tốc 6 m/s. Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng 
đều. Một chất điểm B xuất phát từ cùng vị trí o nhưng chậm hơn 12 giây so 
với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây 
(kể từ lúc B xuất phát). Tim vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A. 

50. Tính các tích phân sau : 

n 

2 2 3 

a) |.v 2 sin2xdx ; b) ịx(2x 2 + l)dr ; c) J(a - l)e* 2 'd.v. 

0 1 2 

51. Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi: 

a) Đồ thị các hàm số y = 4 - X 2 , y = -X + 2 ; 

b) Các đường cong có phương trình X = 4 - 4 y 2 và X = 1 - y 4 . 


176 









52. Tính diện tích của các hình phẳng giới hạn bời: 

a) Parabol y = X 2 -2x +2, tiếp tuyến của nó tại điểm M(3 ; 5) và trục tung ; 

b) Parabol y = -x 2 + 4x - 3 và các tiếp tuyến của nó tại các điểm ,4(0 ; -3) và 
5(3 ; 0). 

53. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng X = 0 và X = 2, biết rằng thiết 
diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có 

hoành độ X (0 < X < 2) là một nửa hình tròn đường kính \Ỉ5 X 2 . 

2 

54. Xét hình phẳng giới hạn bởi đường hypebol y = và các đường thăng y = 1, 

y = 4, X = 0. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng 
đó quanh trục tung. 

55. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = Vcosx ío < X < — j và 

hai. trục toạ độ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A quanh 
trục hoành. 

56. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình x(y + 1) = 2 

và các đường thẳng X = 0, y = 0, y = 3. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được 
khi quay A quanh trục tung. 

57. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình X - y 2 =0 
và các đường thẳng y = 2, X = 0. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi 
quay A 

a) Quanh trục hoành ; b) Quanh trục tung. 

i 1 

58. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình y = X 2 e 2 
và các đường thẳng X = 1 , X = 2, y = 0. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành 
khi quay A quanh trục hoành. 

59. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình y 2 = X 3 và 
các đường thẳng y = 0, X = 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A 

a) Quanh trục hoành ; b) Quanh trục tung. 


12 - GT12-NC - A 


177 






Bài tập trắc nghiệm khách quan 


Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án đã 
cho để được khẳng định đúng. 


5 , 

60. Giả sử f — - = ln c . Giá trị của c là 
Ị 2x - 1 f 

1 


(A) 9; 


(B)3; 


(C) 81; 


(D) 8 . 


2 

61. Giá trị của ịle 2x dx là 
0 


(A) e 4 ; 


(B) e 4 - 1 ; 


(C) 4e 4 


(D) 3e 4 - 1 


0 

62. Giá trị của ị x 2 (x + 1 Ỹdx là 
-1 


(A) 70 ; ® ỂO » 


<C) Ẫ 




63. Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi đường 
thẳng _y = 4x và đồ thị hàm số y = JC 3 là 

(A) 4 ; (B) 5 ; (C) 3 ; (D) 3,5. 

64. Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi hai 
đường thẳng y = 8 jc , y = X và đồ thị hàm số y = X 3 là 

(A)12; (B) 15,75; (C) 6,75; (D)4. 

65. Diện tích hình phảng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi đường 
thăng _y = 2x và đô thị hàm sô y = X là 


<A)Í; 


(B)|; 


(C)|; 


(D) 


23 
15 ■ 


178 


12 - GT12-NC - B 









66 . Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = X và y = 6 - | jc | . 
Thê tích khôi tròn xoay tạo được khi quay A xung quanh trục tung là 

(A) ĩụ ; (B) 9n ; (C) 8 k ; (D) . 

67. Cho a, b là hai số dương. Gọi K là hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ hai 
được giới hạn bởi parabol y = ax và đường thẳng y = -bx. Biết rằng thể tích 
khối tròn xoay tạo được khi quay K xung quanh trục hoành là một số không 
phụ thuộc vao giá trị của a và b. Khi đó u và b thoả mãn điều kiên sau 

(A) b A = 2a 5 ■ (B) í, 3 = 2a 5 ; co b 5 = 2a 3 ; (D) b 4 = 2 a 2 . 


179 










SỐ PHỨC 


Chương này cho ta biết tập hợp số phức, một tập 
hợp số chứa tập hợp số thực, với các quy tác tính 
toán tương tự, trong đó mọi số thực âm đéu có căn 
bậc hai, mọi phương trình bậc hai đéu có nghiệm. Ta 
còn biết nhiều ứng dụng khác cua số phức trong đại 
số, trong hình học và trong lượng giác. 

Học sinh cán rèn luyện ki năng tính toán với số phức, 
hiểu ý nghĩa của việc xây dụng tập họp số phức và 
giải được một số bài tập đơn giản vé số phức. 










1. Khái niệm sô phức. 

Mở đầu 

Ta đã biết rằng các phương trình X 2 + 1 = 0, X 2 + 4 = 0 không có nghiệm thực. 
Một cách tổng quát các phương trình bậc hai với hệ số thực Ax 2 + Bx + c = 0 mà 
biệt thức A < 0, chẳng hạn X 2 - 2x + 2 = 0 (biệt thức A = -4), đều không có 
nghiệm thực. 

Sự phát triển của toán học, khoa học đòi hỏi phải mở rộng tập hợp các số thực 
thành một tập hợp số mới gọi là tập hợp các số phức, trong đó có các phép 
toán cộng và nhân với các tính chất tương tự phép toán cộng và nhân số thực 
sao cho trước hết các phương trình nói trên đều có nghiệm. 

Muốn thế người ta đưa ra số i sao cho bình phương của nó bằng -1. Khi đó i 
là một nghiệm của phương trình X 2 + 1=0 và 2/ là một nghiệm của phương 
trình X 2 +4 = 0 ; còn 1 + / là một nghiệm của phương trình X 2 -2x+2=0, 

tức là phương trình (jc - l) 2 + 1 = 0,... Các số a + bi ( a,b e M) gọi là các 
số phức. 

Với các số phức, người ta còn chứng minh được rằng mọi phương trình bậc 2, 
3, 4, ... đều có nghiệm (phức). Số phức cũng liên quan chặt chẽ với hình học 
phẳng, với lượng giác , ... (xem bài đọc thêm "Vài nét lịch sử phát triển 
số phức", trang 198). 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Một số phức là một biểu thức dạng a + bi , trong đó a và b là 

những sô' thực và số i thoả mãn i 2 = - 1. Kí hiệu số phức đó là 
z và viết z = a + bi. 

i được gọi đơn vị ảo, a được gọi là phần thực và b được gọi 
là phần ảo của số phức z = a + bi. 

Tập hợp các số phức được kí hiệu là c. 


181 







CHÚ Ý 


Số phức z = a + Oi có phần ảo bằng 0 được coi là số thực và viết là 
ỡ + 0í=aeRcC. 

Số phức có phần thực bằng 0 được gọi là số ảo (còn gọi là số thuần ảo): 
z = 0 + hi = bi (b e R) ; i = 0 + 1/ = 1/. 

Số 0 = 0 + 0/ = Oi vừa là số thực vừa là số ảo. 


Ví dụ 1 

Số phức z = 2 + \Ỉ3i có phần thực bằng 2, phần ảo bằng yjỉ. 

* Số phức z = - i (tức là (-1)0 có phần thực bằng 0, phần ảo bằng -1 ; đó là 
một số ảo. 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Hai số phức z = a + bi (a, b e R), z' = à + b'i (a', b' e R) 
gọi là bằng nhau nếu 

a = a', h — h\ 

Khi đó ta viết z = z\ 

|m| Khi nào số phức a + bi (a, b e R) bằng 0 ? 

2. Biểu diễn hình học số phức 

Ta đã biết biểu diễn hình học các sô' thực bởi các điểm trên một trục số. 

Đối với các số phức, ta hãy xét mặt phẳng toạ độ Oxy. Mỗi sô' phức 
z = a + bi (a, b € R) được biểu diễn bởi điểm M có toạ độ ( a ; b). Ngược 
lại, rõ ràng mỗi điểm M(a ; b) biểu diễn một sô' phức là z = a + bi. Ta còn 

viết M(a + bi) hay M(z). 

Vì lẽ đó, mặt phăng toạ độ với việc biểu diễn sô' phức như thê' được gọi là mặt 
phẳng phức. 

Gốc toạ độ o biểu diễn sô' 0. 

Các điểm trên trục hoành Ox biểu diễn các sô' thực, do đó trục Ox còn được 
gọi là trục thực. 


182 








Các điểm trên trục tung Oy biểu 
diễn các sô ảo, do đó trục Oy còn 
được gọi là trục ảo. 

Trên hình 4.1 có các điểm o, A, B, 
c, D, E, F theo thứ tự biểu diễn các 
sô' phức 0 , 1 , i, - 2 , -li, 1 + 2 i, 2 - i. 

3, Phép cộng và phép trừ số phức 
a) Tổng của hai sô phức 

ĐỊNH NGHĨA 3 




lỉ/ 

\E 




ẹ 

[a 



T 

\c 


0 : 

-H 

— 

F 

X 



D 




Hình 4.1 


Tổng của hai sô phức z = a + hi, z' = a' + h'ỉ ( a , b, a\ b' 6 R) 
là số phức 

z + z' = a + a' + (b + b')i. 

Như vậy, để cộng hai số phức, ta cộng các phần thực với nhau, cộng các phần 
ảo với nhau. 

Ví dụ 2. Ta có (3 + 0 + (2 - 3/) = 5 - 2/, 

(1 - 2i) + (2 + 2i) = 3, 

(2 - 20 + (-2 + 30 = i . 

b) Tính chất của phép cộng số phức 

Từ định nghĩa 3, dễ thấy phép cộng các số phức có các tính chất sau đây, 
tương tự phép cộng các sô' thực. 

• Tính chất kết hợp : 

(z + z') + z" = z + (z' + z") với mọi z, z\ z" € c. 

• Tính chất giao hoán : 

z + z' = z' + z \ớỉ mọi z, z' e c. 

• Cộng với 0 : 

z + 0= 0 + z= zvới mọi reC. 

• Với mỗi sô' phức z = a +hi (a, b e K), nếu kí hiệu số phức -a - bỉ là -z 
thì ta có 

z + (-z) = (—z) + z = 0 . 

Sô —z được gọi là sô đối của sô phức z. 


183 
















H2l Trong mặt phảng phức, cho điểm M biểu diễn số z. Hãy tìm điểm biểu diễn 


sô -z. 


c) Phép trừ hai số phức 


ĐỊNH NGHĨA 4 

Hiệu của hai số phức z và z' là tổng của z với -z tức là 
z - z' = z + (-z'). 


Nếu z = a + bi, z' = a' + b'i {a,b, a\ b' € R) thì 

z - z' = ơ — a' + (b — b')i. 

d) Ý nghĩa hình học của phép cộng và phép trừ sô phức 

Trong mặt phảng phức, ta đã coi điểm M có toạ độ (ơ ; b) biêu diên sô phưc 

2 = a + bi. Ta cũng coi mỗi vectơ M có toạ độ (a ; b) biểu diễn số phức 
z - a + bi. 

Khi đó, nói điểm M biểu diễn số phức z cũng có nghĩa là vectơ OM biểu 
diễn số phức đó. 

Dễ thấy rằng, nếu u, u' theo thứ tự biểu diễn các số phức z, z' thì 
u + u' biểu diễn số phức z + z', 
u - u biểu diễn số phức z - z'. 


Ví dụ 3. Quan sát hình 4.2, ta thấy : 

ị 4- 

..ị 

ị 


F(3: 

;4) 

Vprtrí OA/Ĩ — 77 cố toa đô (1 * 3) 








.1 


biểu diễn số phức z = 1 + 3/ ; 




- ử 

/ 




Vectơ OM ' = u ' có toa đô (2 ; 1) 




— 

1 - 

Ị ĩ 

/ Ị 

r 

M'-(^ 

J 


biểu diễn số phức z' = 2 + / ; 




.ỉ 




; M 
;1 

i 

Vectơ OP = u + u' có toạ độ 4 

-3 

-2 

-1 

0 

V 

! 

j 

ỉ : 


. 

(3; 4) biểu diễn số phức 




"“i" 

ọ 

\ 





z 4* z =3 + 4/ ; 




- 

1 


?(!;- 

■2) 



Vectơ ÕQ=MM'=u'-ũ có toạ 




y| . 






độ (1 ; -2) biểu diễn số phức 




-4 



ị 



z'- z = 1 - 2i. : - 

Hình 4.2 


184 






































4. Phép nhân sô phức 
a) Tích của hai sô phức 

Cho hai số phức z = a + bi, z' = a'+ b'i (a, b, a\ b' 6 R). Thực hiện phép 
nhân một cách hình thức biểu thức a + bi với biểu thức a'+ b'i, rồi thay 
i 2 = -1, ta được 

(a + bi){a' + b' 0 = aa' + bb '/ 2 + ( ab ' + a'b)i 
= aa' - bb' + (ab'+ a'b)i. 

Điều đó dẫn ta đến định nghĩa sau đây. 


ĐỊNH NGHĨA 5 

Tích của hai số phức z = a + bi và z' = a' + b'i (a, b, a\ b' € R) 
là số phức 

zz' aa' — bh' + ( ab ' + a'b)i. 

Ví dụ 4. Ta có 

(2 - 0(1 + 20 = (2 + 2) + (4 - 1)/ = 4 + 3/ ; 

(2 + 0(2 - 0 = (4 + 1) + (-2 + 2)i = 5 ; 

(2 + 0(1 + 20 = (2 - 2) + (4 + 1)/ = 5/. 

Nhận xét. Với mọi số thực k và mọi số phức a + bi (a, b € R), ta có 

k(a + bi) = (k + 0 i)(a + bi) = ka + khi, 
đặc biệt 0z = 0 với mọi số phức z. 


H3 Nếu vectơ ũ biểu diễn số phức z thì vectơ ku (k e R) biểu diễn số phức nào ? 


Vì sao ? 


Ví dụ 5. Trong mặt phẳng phức, nếu điểm M biểu diễn số phức z, điểm M' 
biểu diễn số phức z' (M khác M') thì trung điểm p của đoạn thẳng MM 1 biểu 


diễn số phức ^(z + z'). Điều đó suy ra từ hệ thức OP = ^(OM + OM'). 


185 










H4 


Xét SỔ phức z = x + yi (x, y e R). Tính z 2 


và tìm tập hợp các điểm của mặt 


phẳng phức biểu diễn các số phức z sao cho z 2 là số thực. 


b) Tính chất của phép nhân sô phức 

Từ định nghĩa 5, dễ thấy rằng phép nhân các số phức có các tính chất sau đây 
tương tự phép nhân các số thực. 

• Tính chất giao hoán : 

zz' = z'z với mọi z,z' € c. 

• Tính chất kết hợp : 

(zz')z" = z(z'z") với mọi z, z\ z" 6 c. 


• Nhân với 1 : 

1. z = z. 1 - z với mọi z € c. 

• Tính chất phân phối (của phép nhân đối với phép cộng): 

z(z' + z") = zz' + zz" với mọi z, z\ z" G c. 

Từ các tính chất nói trên ta có thể thực hiện phép toán cộng và nhân các số 
phức theo các quy tắc như phép toán cộng và nhân các sô thực. 

Ví dụ 6. (z + z')(z - z') = zz + z'z - zz' - z'z' = z 2 - z' 2 ; 

(z + z')(z + z') = (z + z'Ỹ = z 2 + 2zz' + z' 2 ; 

(bi ) 2 = fe 2 í 2 = - fr 2 e K) ; 

ỉ 3 = ỉ' 2 ./ = / 4 = í' 2 .í 2 = 1, í 5 = / ; 

(1 + /) 3 = 1 + 3/ + 3 i 2 + í' 3 = -2 + 2/. 


H5 


Hãy phân tích z 2 +4 thành nhân tử. 


5. Sô phức liên hợp và môđun của sô phức 

a) Số phức liên hợp 


ĐỊNH NGHĨA 6 

Số phức liên hợp của z = a + hi (a, b e E) là a - bi và được 

II kí hiệu bởi z . 


186 










hai số phức liên hợp). 

Hai số phức liên hợp khi và chỉ khi các điểm biểu diễn của chúng đối xứng 
với nhau qua trục thực Ox (h.4.3). 


H6 


Chứng minh rằng số phức z là số thực khi và chỉ khi z — z. 


• Từ định nghĩa 6, dễ suy ra : 

Với mọi số phức z, z ta có 

z + z' = z + z' ; 


zz -zz 


_ _ 2 

H7 Chứng minh rằng với mọi số phức z = a +hi (a,h e R), ta có zz = a + h 


b) Mô đun của sô phức 

Ta đã biết giá trị tuyệt đối của số thực a là 
khoảng cách từ điểm biểu diễn a đến gốc toạ 
độ trên trục số. Dễ thấy rằng khoảng cách từ 

điểm M biểu diễn số phức z = a + hi (a, b G R) 
đến gốc toạ độ 0 của mặt phẳng phức là 
\Õm\ = Va 2 + ~b 2 = yfzz (h.4.4). 

ĐỊNH NGHĨA 7 



Mô đun của sô phức z = a + hi (a, b e R) là số thực không 


âm + b 2 và được kí hiệu là |z|. 


187 





















Như vậy 


Nếu z = a + bi (a, b e R) thì UI = yfzz = -Ịa 2 + b 2 . 

Ví dụ 8. 1/1 = 1 ; ll + 2/1 = Vl + 2 2 = sfỉ. 

Nhận xét 

1) Nếu z là số thực thì môđun của z là giá trị tuyệt đối của số thực đó. 

2) z = 0 khi và chỉ khi |z| = 0 . 

Ví dụ 9. Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z sao 
cho |z| = 1 là đường tròn bán kính 1 với tâm tại gốc toạ độ. 


H8| Chứng minh rằng |z I = |z| với mọi số phức. 


6. Phép chia cho sô phức khác 0 


H9 Cho số phức z = a + bi (ứ, h e R) khác 0. Chứng minh rằng số 


.-1 


<7 — . 


a 2 + b 2 


(a - bi) = — J z là số thoả mãn zz 1 = 1. 


ĐỊNH NGHĨA 8 

Số nghịch đảo của số phức z khác 0 là số Z -1 = Ỵ-TĨ. 

UI 

z } 

Thưong — của phép chia sô' phức z’ cho sô' phức z khác 0 là 
z 

tích của z' với sô' phức nghịch đảo của z, tức là 4- = z’z -1 . 

z 


Như vậy 


Nếu z * 0 thì — = ịị. 

z \zf 

CHÚ Ý 

Do — = —= - 3 - nên để tính — ta chỉ việc nhân cả tử sô' và 

z | z |2 zz z 

mẫu sô' với z . 


188 
















Ví du 10. 


3- / = (3 -0(1-0 = 2-4/ = 

1 + / (1 4 - 0(1 - 0 2 ’ 

V2+2/ _ (yỊĨ + 20(72 + 20 _ (V2 + 2/) 2 
yỉĩ-2i - (sỉĩ- 2i)(yÍ2 + 20 ~ (Vỉ ) 2 + 2 2 

1 


i 


-2 + 4V2/ __ -1 + 2V2/. 

6 ■ 3 ; 


Nhận xét 

1) Với z * 0, ta có — = l.z -1 = z _1 . 
z 


2' r - /ệ 

2) Dễ thấy rằng thương -- là số phức w sao cho zw = zTừ đó có thế nói 

z 

phép chia (cho số phức khác 0) là phép toán ngược của phép nhân. 


H10 Tìm số phức z thoả mãn (1 + 2 i)z = 3 z- i. 


Câu hỏi và bài tập 


1 . Cho các số phức 

2 + 3 / ; 1 + 2 / ; 2 - /. 

a) Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức. 

b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt 
phẳng phức. 

c) Viết số đối của mỗi sọ phức đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức. 

2. Xác định phần thực và phần ảo của các số sau : 

a) ỉ + (2 - 40 - (3 - 20 ; b) (yfĩ + 3o 2 ; 

c) (2 + 30 (2 - 30 ; d) i(2 - 0(3 + /). 

3. Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là 
gốc toạ độ o trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i. 

4. Thực hiện phép tính : 

1 1 3-2/ 3-4/ 

2-3/ ; 1 75 ; / ; 4 - / ' 

2 2 1 


189 


















_ __1 , Vã . 

5. Cho z = + -ỳ-i. 

Hãy tính : -ị- ; z ; z 2 ; (z ) 3 ; 1 + z + z 2 . 
z 

6. Chứng minh rằng : 

a) Phần thực của số phức z bằng ị(z + ĩ), phần ảo của số phức z bằng 

2Ĩ (Z - J) - 

b) Số phức z là số ảo khi và chỉ khi z = - z. 

c) Với mọi số phức z, z\ ta có z + z' = z + z', zz' = z .z ’, và nếu z * 0 thì 


7. 


8 . 


9. 


r = 

7 l z / 

Chứng minh rằng với mọi số nguyên m > 0, ta có 

;4 m _ 1 . ;4/?i + l _ ■ . ;4m+2 1 . Am +3 _ ■ 

l — 1 ) ỉ — í, í — *• 

Chứng minh rằng 

a) Nếu vectơ M của mặt phảng phức biểu diễn số phức z thì độ dài của vectơ 
M là lul = |z| , và từ đó nếu các điểm Á 2 theo thứ tự biểu diễn các số phức 


z l* z 2 


A x A 2 



— Z 1 


b) Với mọi số phức z, z', ta có |zz'| = |z||z'l và khi z A 0 thì 



c) Với mọi số phức z, z\ ta có |z + z'| < |z| + |z'|. 

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z 
thoả mãn từng điều kiện sau : 


a) lz - /I = 1 ; 


b) 


z - i 
z + i 


= 1 


c) |z| = I z - 3 + 4/1. 


Luyện tập 

10. Chứng minh rằng với mọi số phức z A 1, ta có 

,10 _ 1 

. . 2 9 z - t 

1 + z + Z z + ... + z = --7-- 

z — 1 


190 




















11. Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo (z là số phức tuỳ ý cho trước sao cho 
biểu thức xác định) ? 


z 2 + (z) 2 ; 


z - z 

? + (i? ; 


z 2 - (z ) 2 

1 + zĩ 


12. Xác định tập hợp các điểm trong mặt phảng phức biểu diễn các số phức z 
thoả mãn từng điều kiện sau : 


a) z 2 là số thực âm ; 
c) z 2 = (ĩ) 2 ; 


b) z 2 là số ảo; 
d) ——: là số ảo. 


z - I 


13. Giải các phương trình sau (với ẩn z): 

a) iz + 2 - / = 0 ; b) (2 + 3/)z = z - 1 ; 

c) (2 - i)z - 4 = 0 ; d) (iz - l)(z + 3/)(z - 2 + 3/) = 0 ; 

e) z 2 + 4 = 0. 


14. a) Cho số phức z = X + yỉ (jc, y e R). Khi z * i, hãy tìm phần thực và phần 

._,_«. , , z + i 

ao của sô phức ——• 
z - i 

b) Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z 

,7 N z + / 

thoả mãn điều kiện là số thực dương. 
z - / 

15. a) Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm A, B, c không thẳng hàng theo thứ tự 
biểu diễn các số phức Zị, z 2 , z 3 . Hỏi trọng tâm của tam giác ABC biểu diễn 
sô' phức nào ? 

b) Xét ba điểm A, B, c của mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn ba số phức 
phân biệt Zj, z 2 , z 3 thoả mãn |zj| = |z 2 | = |z 3 |. 

Chứng minh rằng A, B, c là ba đỉnh của một tam giác đều khi và chỉ khi 

Zị + z 2 + z 3 = 0. 

16. Đố vui. Trong mặt phẳng phức cho các điểm : 0 (gốc toạ độ), A biểu diễn 
số 1, B biểu diễn sô' phức z không thực, A' biểu diễn sô' phức z' * 0 và B' biểu 
diễn sô' phức zz\ 

Hai tam giác OAB, OA'B 1 có phải là hai tam giác đồng dạng không ? 


191 










CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC 
VÀ PHƯƠNG TRÌNH BÂC HAI 



1. Căn bậc hai của sỏ phức 

ĐỊNH NGHĨA 

Cho số phức w. Mỗi số phức 1 thoả mãn z 2 = w được gọi là 
một căn bậc hai cua w. 

Nói cách khác, mỗi căn bậc hai của vv là một nghiệm của phương trình 
z 2 - w = 0 (với ẩn z ). 

Có thể tìm căn bậc hai của sô' phức vv như sau : 

a) Trường hợp w là số thực 

Dễ thấy rằng căn bậc hai của 0 là 0. 

Xét số thực w = a * 0, 

Khi a > 0 thì z 2 - a = (z - Vữ)(z + yfã) . Do đó, z 2 - a = 0 khi và chỉ khi 
z = yfă hoặc z = -yfữ. Vậy a có hai căn bậc hai là Vữ và -4~a. 

Khi a < 0 thì z 2 - a = (z - sỉ— ã /)(z + \f-ã i). Do đó, z 2 - a = 0 khi và chỉ 
khi z = y/-ãi hoặc z= -4-ã i. Vậy a có hai căn bậc hai là yf-ãi và -y[-ãi. 

Ví dụ 1. Hai căn bậc hai của -1 là i và -i. 

Hai căn bậc hai của -u 2 (a là số thực khác 0) là ai và -ai. 

b) Trường hợp w = a + bi (a, b e R), b* 0 

z = X + yi Ục, y e R) là căn bậc hai của vv khi và chỉ khi z 2 = vv, tức là 

(. 1 ' + yi) 2 = a + bi. 


192 









Do (X + yiÝ = X 2 - y 2 + 2xyi nên z 2 = w khi và chỉ khi 

Í „2 2 _ 

x -y =a 

2 xy = />. 

Vậy để tìm các căn bậc hai của w = a + bi ta cần giải hệ phương trình này. 

Mỗi cặp số thực (x ; y) nghiệm đúng hệ phương trình đó cho ta một căn bậc 
hai X + yi của số phức a + bi. 

Ví dụ 2 

a) Tim các căn bậc hai của -5 + 12/, tức là tìm các số phức X + yi (jt, y € R) 

sao cho (x + yi) 2 = —5 + 12/ nên ta cần giải hệ phương trình 

ịx 2 -y 2 =-5 
[2xy = 12. 

Phương trình thứ hai cho y = ^ thay vào phương trình thứ nhất, ta có : 


í 2 36 


x 2 -^ = -5 

X 4 + 5 x 2 -36 = 0 

\ x 0 

6 

6 « • 

y = - 

L X 

y ~ X 


Hệ này có hai nghiệm (2 ; 3); (-2 ; -3). 

Vậy có hai căn bậc hai của -5 +12/ là 2 + 3/ và -2 - 3/. 


b) Tìm các căn bậc hai của / tức là tìm X + yi (jt, y € ]R) sao cho 
(x + yiÝ = i nên ta cần giải hệ phương trình 

í* 2 - y 2 = 0 

[2xy = 1. 


Dễ thấy nó có hai nghiệm 


( V2.V2Ì fV2 
2 ; 2 y I 2 


/0 

Vậy / có hai căn bậc hai là ±-^-(1 + /). 


42] 

2 J 


13-GT12-NC - A 


193 















GHI NHỠ (vể căn bậc hai của số phức vv). 
Có thể chứng minh rằng 


* w = 0 có đúng một căn bậc hai là z = 0. 

* vv * 0 có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau (khác 0). 

Đặc biột, số thực a dương có hai căn bậc hai là \fã và -\[ã ; 
số thực a âm có hai căn bậc hai là yf-ã ì và -'Tai. 

ỊHIỊ Biết một căn bậc hai của H'i là Zị vá một căn bậc hai của n >2 /à ~ 2 ■ Hãy tìm 
tất cả các căn bậc hai của H’| w 2 . 

2. Phương trình bậc hai 

Việc giải phương trình bậc hai 

Az 2 + Bz + c = 0 (1) 

trong đó A, B, c là những số phức, (A * 0), được tiến hành tương tự như trong 
trường hợp A,B,C Va những số thực và ta thu được kết quả như sau : 

Xét biệt thức A = B 2 - 4 AC. 

* Nếu A * 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 

-B + ô _-B - ô 
Zl " ~2Ã~' z 2 ■ 2 A 

trong đó ỏ là một căn bậc hai của A. 

Đặc biệt, khi A là số thực dương thì phương trình (1) có hai 

1X . _ -B + VÃ _ -B - VÃ ■ 

nghiệm là Zj = — 2A’ z 2 = — 2A ’ 

khi A là số thực âm thì phương trình (1) có hai nghiệm là 

-B + \f-Ã i -B - V-Ã i 
z ’ = 2Ã ’ z 2 " 2Ã 

* Nếu A = 0 thì phương trình (1) có nghiệm kép 

B 

z > = z 2 = 2À 


194 


13 - GT12-NC - B 














Ví dụ 3 

a) Phương trình z 2 - z + 1 = 0 có biệt thức A = - 3 nên nó có hai nghiệm 
phân biệt là — . 


b) Phương trình z 2 + (-2 + i)z - 2i = 0 có biệt thức 


A — (—2 + /) 2 +8/ = 3 + 4/ = (2 + /) 2 
nên nó có hai nghiệm là 

1 . _ _ 1 

Z 1 = 2 [2 - i + (2 + /)] = 2 và z 2 = ^ [2 - i - (2 + /)] = -ỉ. 


H2 


Xéí phương trình bậc hai 

Az + Bz 4- c = 0 


trong đó A, B, c là những sô thực, A * 0. Chứng minh rằng nếu ZQ g c là một 
nghiệm của phương trình thì z 0 cũng là một nghiệm của nó. 


CHÚ Ý 

Như vậy, ta đã biết rằng mọi phương trình bậc hai (với hệ số phức) 
có hai nghiệm phức (có thể trùng nhau). 

Người ta chứng minh được rằng phương trình bậc n 

v” +V'+ ... + 4-iz + 4= 0 

(trong đó Aq, Aị, A n là n + 1 số phức cho trước, Aq * 0 , n là 

một số nguyên dương) luôn có ít nhất một nghiệm phức và từ đó 
suy ra có n nghiệm phức (không nhất thiết phân biệt). 

Tmh chât quan trọng này của tập hợp các số phức là nội dung của 
một định lí gọi là Đinh lí cơ bản của Đại số. 


Câu hỏi và bài tập 

17. Tim các căn bậc hai của mỗi số phức sau : 

-i ; 4/ ; -4 ; 1 + 4 V 3 /. 


195 








18. Chứng minh rằng nếu z là một căn bậc hai của số phức w thì |z| = yj\w\. 

19. Giải các phương trình bậc hai sau : 

a) z 2 = z + 1 ; 


b) z 2 + 2z + 5 = 0 ; 

c) z 2 + (1 - 3/)z - 2(1 + /) = 0. 

Chú ý : Có thể dùng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm (gần đúng) của phương 
trình bậc hai với hệ số thực ngay cả khi nghiệm của nó không phải là số thực. 

Chẳng hạn, dùng máy tính bỏ túi CASIO fx-500MS để giải phương trình 

X 2 - 6x + 58 = 0 thì ấn 

MODeỊ ỊmODeỊ 1 ỊmODeỊ 2 (để vào chương trình giải phương trình bậc 


hai), ấn tiếp 

1 [=] -6 [=] 58 (để đưa vào các hệ số của phương trình); 

ấn tiếp 

\=\ : trên màn hình hiện xì = 3 ; 
ấn tiếp 

SHIFT Re <-> Im : trên màn hình hiện xỉ = l.ị, (điều đó có nghĩa là 


nghiệm thứ nhất là 3 + 7/); 
ấn tiếp 

[=1 : trên màn hình hiện x2 =3, 
ấn tiếp 

SHIFT Re <-> Im : trên màn hình hiện x2 = -l.ị, (điều đó có nghĩa là 


nghiệm thứ hai là 3 - li ). 

(Thực ra, chỉ cần biết nghiệm thứ nhất là 3 + li thì đã suy ra ngay nghiệm thứ 
hai là 3 + 7/ = 3 - li ). 

20. a) Hỏi công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ sô thực có còn đúng cho 
phương trình bậc hai với hệ số phức không ? Vì sao ? 

b) Tim hai số phức, biết tổng của chúng bằng 4 - / và tích của chúng bằng 
5(1 - »•). 


196 














c) Có phải mọi phương trình bậc hai z 2 + Bz + c = 0 ( B, c là hai số phức) 
nhận hai nghiệm là hai số phức liên hợp không thực phải có các hệ sô B, c là 
hai số thực ? Vr sao ? Điểu ngược lại có đúng không ? 

21. a) Giải phương trình 

(z 2 + /)(z 2 - 2 iz - 1) = 0. 

b) Tìm số phức B để phương trình bậc hai z 2 + Bz + 3 i = 0 có tổng bình 
phương hai nghiệm bằng 8. 

22. Đô vui. Một học sinh kí hiệu một căn bậc hai của -1 là V—T và tính 

V-T.V-T như sau : 

a) Theo định nghĩa căn bậc hai của -1 thì V— T. V—T = - 1. 

b) Theo tính chất của căn bậc hai (tích của hai căn bậc hai của hai số bằng căn 
bậc hai của tích hai số đó) thì 


V^Ĩ.V-T = Vhm-Õ = Vĩ = 1. 


Từ đó, học sinh đó suy ra -1 = 1. 
Hãy tìm điều sai trong lập luận trên. 



V VÀI NÉT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN số phức 


Từ lâu, người ta đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc hai 

CIX 2 + hx + c = 0 (a 0). 

Hỏi có chăng công thức nghiệm của phương trình bậc ba 


Đến thế kỉ XVI, Các-đa-nô (Candano Girolamo, 1501 -1576, 
người Ý) tìm ra một công thức như thế ; nhưng dù a, 
b, c, d là những sô thực và chỉ nhằm tìm nghiệm 
thực, công thức vẫn đề cập đến số phức. 


(chỉ dùng phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lấy căn 
trên các hệ số) ? 


ax 3 + bx 2 + cx + (1 = 0 {a * 0) 



Cardano Girolamo 
(1501 - 1576 ) 


197 







Chẳng hạn, với phương trình JC 3 + px + CỊ = 0 (p, q là hai số thực cho trước) thì công 
thức nghiệm có dạng 


x = ì-ị + . 


U 1 , p 3 


27 


+ Í-4-. 


Í ,.2 „3 

v + ế 

4 27 


2 3 . 

Cụ thể là gọi ổ là một căn bậc hai của ^j- + -ệy , lấy w,v sao cho M 3 = “ + <5 , 
V 3 = “ - ổ (mà uv = --Ệ) thì X = u + V là một nghiệm của X^ + px + q = 0. 

^ Ồ 

2 3 

Nếu < 0 thì ta gặp căn bậc hai ô của số thực âm nhưng kết quả H + v có 


thể vẫn là số thực. 

2 3 

Ví dụ, với phương trình jc 3 -15jc- 4 = 0 thì ^- + -^- = -121 ; lấy <5 = 11/ thì 


-| + <ỹ = 2 + ll/ = (2 + /) 3 ; -|-<5 = 2-ll/ = (2-/) 3 . Vậy lấy u = 2 + i, 




V = 2-i 




uv = 5 = -ỊỊ 




thì u + V = 4 là một nghiệm của phương trình JC 3 -1 5 jc- 4 = 0. 


Tuy công thức nghiệm phương trình bậc ba mang tên Các-đa-nô nhưng thực ra, 


Tác-ta-gli-a (Tartaglia Nicolo, 1499 - 1557, người Ý) đã tìm được lời giải nhiều kiểu 
phương trình bậc ba và tiết lộ phương pháp giải cho Các-đa-nô. Nhờ đó Các-đa-nô 
tìm ra lời giải tổng quát và công bố nó vào năm 1545. Một học trò của Các-đa-nô là 

Fe-ra-ri (Ferrari Ludovico, 1522 - 1565, người Ý) tìm ra cách glảl phương trình bậc 
bốn bằng cách đưa về giải một phương trình bậc ba. 


Việc các nhà toán học Ý táo bạo dùng các biểu thức chứa những số đang còn có vẻ 
bí ẩn (số ảo) để đến được kết quả thực dần dà cũng làm cho các nhà toán học chấp 

nhận sử dụng kí hiệu a + b\T-i (a, b là hai số thực) khi giải phương trình bậc hai, 
bậc ba, bậc bốn trong thế kỉ XVII. 

Sang đầu thế kỉ XVIII, Moa-vrơ (De Moivre A., 1667 - 1754, người Anh) tìm được mối 
liên quan giữa căn của sô' phức với lượng giác. Năm 1746, Đa-lăm-be (D'Alembert J., 
1717 - 1783, người Pháp) đưa ra chứng minh đầu tiên định lí cơ bản của Đại số. ơ-le 
(Euler L. 1707 - 1783, người Thuỵ Sĩ) cũng nghiên cứu vấn đề này và chính ơ-le đã 
dùng kí hiệu / để chỉ đơn vị ảo. Gau-xơ (Gauss c., 1777 - 1855, người Đức) đưa ra 
chứng minh đầy đủ định lí cơ bản của đại số vào năm 1799. 

Đến thế kỉ XIX, lí thuyết hàm số biến số phức được phát triển mạnh (những người 
đóng góp lớn là Cô-si (Cauchy A.L., 1789 - 1857, người Pháp), Ri-man (Riemann B., 
1826 - 1866, người Đức), ...). Ngày nay số phức xuất hiện trong nhiều nghiên cứu 
toán học, vật lí, khoa học, kĩ thuật. 












Luyện tập 


23. Giải phương trình z + — = k trong các trường hợp sau : 

a ) k = 1 ; b) k = \fĩ ; c) k = 2/. 

24. Giải các phương trình sau và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm của mỗi 
phương trình (trong mặt phẳng phức): 

a) z 3 + 1 = 0 ; b) z 4 - 1 = 0 ; 

c) z 4 + 4 = 0; d) 8z 4 + 8z 3 = z + 1. 

25. a) Tim các sô' thực b, c để phương trình (với ẩn z) 

z 2 + bz + c = 0 

nhận z = 1 + / làm một nghiệm. 

b) Tìm các sô' thực a, b, c để phương trình (với ẩn z) 

z 3 + az 2 + bz + c = 0 

nhận z = 1 + / làm nghiệm và cũng nhận z = 2 làm nghiệm. 

26. a) Dùng công thức cộng trong lượng giác để chứng minh rằng với mọi sô' 
thực (p, ta có 

(cosộ? + /sin (ỌỸ = Cơs2<p + /sin 2^7. 

Từ đó hãy tìm mọi căn bậc hai của số phức coslọ + /sin2^7. Hãy so sánh 
cách giải này với cách giải trong bài học ở §2. 







DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ 

■ • 

ỨNG DỤNG 


1. Số phức dưới dạng lượng giác, 

a) Acgumen của số phức z * 0 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Cho sô phức 2^0. Gọi M là điểm trong mặt phăng phức biêu 
diễn sô z. Số đo (radian) của mỗi góc lượng giác tia đâu Ox, tia 
cuối OM được gọi là một acgumen của z . 


CHÚ Ý 

Nếu (p là một acgumen 
của z (h.4.5) thì mọi 
acgumen của z có dạng 

ẹ + k2n, k e z. (Người 

ta thường nói : Acgumen 
của z * 0 xác định sai 

khác k2n, k € Z). 



Ví dụ 1. (h.4.6) 

a) Số thực dương tuỳ ý có một acgumen 
là 0. 

b) Số thực âm tuỳ ý có một acgumen 
là 7t. 

c) Các số 3/, -2/ và 1 + / theo thứ tự 

„71 71 7t 

có một acgumen là —, và —. 



200 













Nhận xét 

Hai sô phức z và /z (với z * 0 và / là số 
thực dương) có acgumen sai khác 
k2n ,k e z, vì các điểm biểu diễn của 
chúng cùng thuộc một tia gốc o (h.4.7). 

0 Biết số phức z * 0 có một acgumen là ọ. 
Hãy tìm một acgumert của mỗi số phức sau : 

_ _ . 1 ,1 1 _ J_-v 

-z ; z ; -z ; - (đế ý rảng - = -=• z ). 

z z zz 

b) Dạng lượng giác của sô phức 

Xét số phức z = a + bi * 0 (a, b e R). 

Kí hiệu /• là môđun của z và (Ọ là một 
acgumen của z (h.4.8) thì dễ thấy rằng : 

a = rcosọ, b = r sin<p. 

Vậy z = a + bi * 0 có thể viết dưới dạng 
z = /•( cosọ + /siníơ). 




Ta có 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Dạng z /■ (cos (p + isiĩup), trong đó r > 0, được gọi là dạng 
lượng giác của sô phức z ■*- 0. Còn dạng z = a + bì (a, b € R) 
được gọi là dụng đại số của số phức z. 


Nhận xét. Để tìm dạng lượng giác r(cos<p + / sin (p) của số phức z = ơ + bi 
(a, be R) khác 0 cho trước, ta cần : 

1) Tim r : đó là môđun của z, I' = y[a 2 + b 2 ; số r đó cũng là khoảng cách 
từ gốc 0 đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức. 

a 

2) Tim (Ọ : đó là một acgumen của z; (p là số thực sao cho cos (p = — va 
sin (Ọ = — ; sô (p đó cũng là sô đo một góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM. 


201 














Ví dụ 2 

a) Số 2 có môđun bằng 2, có một acgumen bằng 0 nên nó có dạng lượng giác 
2(cosO + i sinO) ; 

b) Số -2 có môđun bằng 2, có một acgumen bằng 7Ĩ nên nó có dạng lượng 
giác 2(cos 71 + i sin 71) ; 

Tl 

c) Số i có môđun bằng 1, có một acgumen bằng -ị nên nó có dạng lượng 

71 . . 71 

giác cos— + / sin— ; 

d) Số 1 + i có môđun bằng \Í2 , có một acgumen bằng ^ nên nó có dạng 



e) Số 1 - yịĩi có môđun bằng yịý' + (>/3) 2 = 2, có một acgumen là (Ọ sao 



CHÚ Ý 


1) |z| = 1 khi và chỉ khi z = cos (Ọ + isinọ (peR). 

2) Khi z = 0 thì |z| = /• = 0 nhưng acgumen của z không xác định 
(đôi khi coi acgumen của 0 là số thực tuỳ ý và vẫn viết 
0 = O(cosọ + isintp)). 

3) Cần để ý đòi hỏi r> 0 trong dạng lượng giác /-(COSỘ7 + / sin (p ) của 
số phức z * 0. 


Ví dụ 3 

a) Sô' phức -(cos (Ọ + / sin ộ) có dạng lượng giác là 

cos(^ + 7t) + / sin(ộ? + 7ĩ). 

b) Số phức cosọ - / sincp có dạng lượng giác là 

cos(-^j) + / sin(-ỹ?). 


H2 Cho z = r (cos cp + i sin ẹ) (;• > 0), tìm mỗđun và một acgumen của từ đó 

z 


suy ra dạng lượng giác của —. 


202 











2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác 

Ta đã biết công thức nhân và chia số phức dưới dạng đại số. Sau đây là định lí 
nêu lên công thức nhân và chia sô' phức dưới dạng lượng giác ; chúng cho các 
quy tắc tính toán đem giản về nhân và chia sô' phức. 


ĐỊNH Ú 

Nếu z = r(cos (Ọ + i sin (p ), 
z' = r'(cos^’ + / sin ộ?') (r > 0, r' > 0), 
thì zz' = rr' [cos(ọ> + ạ>') + /sin(í£> + ọ')], 

z' r' # 

— — — [cos(ỹ>' - ọ) + isiniọ' - (p)] (khi r > 0). 
z r 


Nói một cách khác, để nhân các số phức dưới dạng lượng giác, ta lấy tích các 
môđun và tổng các acgumen ; để chia các số phức dưới dạng lượng giác ta lấy 
thương các môđun và hiệu các acgumen. 

Chứng minh 

zz' = [r(cosý9 + ísinẹ?)] [r'(cosộ/ + /sin#>')] 


= 7T'[cos (Ọ cos (Ọ' - sin^siníơ' + /(sin^cos^’ + cos^sinộp')] 
= rr'[cos(ộ? + Ợ)') + /sin(ộ9 + (p')\ 


Mặt khác, ta có — = -[cos(-ộ?) + /sin (-#>)]. Theo công thức nhân số phức, 
z r 

ta có 


z' ,1 r' 

— = z' — = — [cos(ỹ>' - ọ) + ísin(ỹ>' - (p)\ 
Ví dụ 4. Ta có 1 + i = \ỊĨ 


\ 

71 . . 71 

cos— + í sin 


và V3 + / = 2 
1 + i 




í _\ 

71 71 

cos-r + /sin-r- 
6 6 7 


4 ) 


nên 


_ = V2 

\Ỉ3 + i 2 
2 \ 



( \ 

( V 


71 71 . . 

n n 

cos 

— —— + i sin 

—- 


u 6 ) 

14 6 


\ 


71 . . 7Ĩ 

COS-— + /sin-^- 
12 12 / 


□ 


203 


















Nhận xét : Nếu thực hiện phép chia trong ví dụ 4 dưới dạng đại số, ta được 
1 + — = i[i + 75 + (73 - 1)/] nên từ kết quả trên suy ra 

73 +/■ 4 

7 I 72(1 + 73) . 71 ^2 (75 - 1) 

cos—= 4 ’ sin Ĩ2“ 4 

3. Công thức Moa-vrơ (Moivre) và ứng dụng 
a) Công thức Moa-vrơ 


Từ còng thức nhân số phức dưới dạng lượng giác, bằng 
quy nạp toán học dễ dàng suy ra rằng với mọi số 
nguyên dương /t,_ 



[/•(cosẹ? + / sin (p)^ = /•” (cos nọ + i sin n<p) 


và khi r = 1, ta có 


(cos<p + /sin«p)" = cosnọ + i sin nọ. 


De Moivre 
(1667- 1754) 


Cả hai công thức đó đều được gọi là công thức Moa-vrơ. 




Ví dụ 5. (1 +/) 5 = 72 cos “7 + / sin 

_ V 4 4 

= <VĨ> 5 ( 


4 J 




-4(1 + /). 


b) ứng dụng vào lượng giác 

Công thức khai triển luỹ thừa bậc ba của nhị thức cos< 'p + isinọ) cho ta 

(cosụ> + / sin <pÝ = cos ^ (Ọ + 3cos^ (p{is\n(p) + 3cosự>(/sinỹ)) + (/sinợ?)' 

= cos 3 ẹ - 3 cos (Ọ sin 2 (p + i (3 cos 2 (p sin (Ọ - sin 3 (p). 

Mặt khác, theo công thức Moa-vrơ, 

(cosọ + isincpỷ = cos3ộ? + /sin3#>. 


204 


















Từ đó suy ra 

cos3ẹ> = cos 3 (Ọ - 3cos<psin 2 (p = 4cos 3 (Ọ - 2)COS(p, 

sin 3 (Ọ = 3cos 2 (púnọ - sin 3 (p = 3 sin (3 - 4 sin 3 <p. 

Tương tự, bằng cách đối chiếu công thức khai triển luỹ thừa bậc n của nhị 
thức cos (Ọ + i sin (p với công thức Moa-vrơ, có thể biểu diễn cos /ĩtp và sin ncp 

theo các luỹ thừa của coscp, sincp. 

c) Căn bậc hai của sô phức dưới dạng lượng giác 

Từ công thức Moa-vrơ, dễ thấy sô phức z = r(cos (p + i sin (p ), /• > 0 có hai 
căn bậc hai là 

r , (Ọ , ..ọ. 

y/rịcos-^ + / sin-ỵ) 

/ \ 

và —v/r(cos^ + i sin %-) = \[r cos(^- + n) + / sin (— + 7ĩ) . 

2 2 y 2 2 ) 

Câu hỏi và bài tập 

1 * 

27. Hãy tìm dạng lượng giác của các số phức : z ; -z ; Ỷ ; kz (k € R ) trong 

mỗi trường hợp sau : 

a) z = r(cos(p + isỉn(p) (r>0). 

b) z = 1 + s i. 

28. Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác : 

. . /3 

a) 1 - /Vã ; 1 + i ; (1 - /V3)(l + /) ; ị-| -y- ; 

b) 2i(S - i ); 

0 0 j 9 [ : ; 

2 + 2/ 

d) z = sinẹ) + icos<p ((p e R). 


205 









Chú ý : Có thể dùng máy tính bỏ túi để chuyển đổi dạng đại sô' với dạng 
lượng giác của số phức z * 0. Chẳng hạn, dùng máy tính bỏ túi CASIO 
fx - 500MS để : 

1) Đổi từ dạng đại số z = ỉ + \Ỉ3i thành dạng lượng giác z = r( COSỘ7 + /sin ợ?) 
thì (đặt ở chế độ "rađian") ấn liên tiếp 


trên màn hình hiện 2 (tức là r = 2); 



ấn tiếp 


RCL 



: trên màn hình hiện F = 1,047197551 (tức là (Ọ « -J). 


2) Đổi từ dạng lượng giác z = 2(cosy + /sin^) thành dạng đại số z = a + bi 
thì (đặt ở chế độ "rađian") ấn liên tiếp 


SHIFT 


Rec( 


SHIFT 


n 


) 


Q 


trên màn hình hiện 1 (tức a = 1); 

trên màn hình hiện F = 1,732050808 (tức là b w yjỉ ). 


ấn tiếp 


RCL 


29. Dùng công thức khai triển nhị thức Niu-tơn (1 + /) 19 và công thức Moa-vrơ để 

tính cfo - cf 9 + Cj 4 9 — ... + cỊọ — cỊọ. 

30. Gọi M, M' là các điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số 

z = 3 +i, z' = (3 - Vã) + (1 + 3yỈ3)i. 
z' 


a) Tính — ; 

z 

b) Chứng minh rằng hiệu sô' acgumen của z' với acgumen của z là một số đo 
của góc lượng giác ( OM, OM '). Tính số đo đó. 


/ 2 1 

31. Cho các số phức w = + i) và e = -^-(-1 + /V3). 

a) Chứng minh rằng Zq = cos-^- + /sin^-, Zj = ZqS, z 2 = z 0 e 2 là các 

nghiệm của phương trình z 3 - vv = 0 ; 

b) Biểu diễn hình học các số phức z 0 , Zj, z 2 . 


206 












































Luyện tập 


32. Sử dụng công thức Moa-vrơ để tính sin A(p và cosAọ theo các luỹ thừa của 
sinộ? và COSỘ9. 

33. Tính 


. \2004 /- , ~ ; _/r\ 21 

(S-iý; -i- ; Ịt^4 • 

\ ỉ + i J {ỉ-2iS) 

34. Cho số phức w = —^-(1 + ỉ\Ỉ3). Tìm các số nguyên dương n để w n là số thực. 


Hỏi có chăng một số nguyên dương m để w m là số ảo ? 

35. Viết dạng lượng giác của số phức z và của các căn bậc hai của z cho mỗi 
trường hợp sau : 

a) \z\ = 3 và một acgumen của iz là ; 


b) lz| = 4 và một acgumen của -T—: là . 

3 1 + / 4 

36. Viết dạng lượng giác của các sô' phức 

* . .. n . ,, 57t 

a) 1 - / tan ; b) tan + i ; 

^ 8 


c) 1 - cosọ - isiĩup (ạ) e R, ẹ* k2n, k e Z). 


CĂN BẬC n CỦA số PHỨC 

Tương tự định nghĩa căn bậc hai của số phức, ta gọi số phức z sao cho z" = vv là 
một căn bậc n của số phức w (n là số nguyên cho trước, n > 1). 

Rõ ràng chỉ có một căn bậc n cũa w = 0 là 0. 

Khi w * 0, ta viết w dưới dạng lượng giác w = R(cosa + /sinar), R > 0. Ta cần 
tìm z = r (cos (p + i sin (p ), (r > 0) sao cho z” = w. 



207 













Theo công thức Moa-vrơ, z" = M' có nghĩa là 

r" (cos tup + i sin n<p) = R(cosa + /sina), 

tức là r n - R và ìup = a + k2n, (k € Z). 

Từ đó r = sỊr, (Ọ = - — , tức là 

n 



Lấy k = 0, 1,..., AI - 1, ta được n căn bậc n phân biệt của vv. 



(trên hình 4.9 có ba điểm A, B, c theo thứ tự biểu diễn Zj, z 2 , 23). 

Chú ý : Nếu W’ * 0 thì các căn bậc n (n > 3 cho trước) của w được biểu diễn 
trên mặt phẳng phức bởi các đỉnh của một /ỉ-giác đểu nội tiếp đường tròn tâm o bán 

kính '\J\w\. 


Câu hồi và bài tập ôn tập chương IV 


37. Tìm phần thực, phần ảo của 
a) (2 - 3 O 3 ; 


c) (jt + iy) 2 - 2(x + iy) + 5 (a\ )ễI). 


Với X, y nào thì số phức đó là số thực ? 


208 
















38. Chứng minh rằng nếu |z| = |w| = 1 thì số 

z + w 
1 + zw 

là số thực (giả sử 1 + zw * 0). 

39. Giải các phương trình 

a) (z + 3 - i) 2 - 6(z + 3 - 0 + 13 =0; 


40. 


b) 


iz + 3 
z - 2 i 


>2 


-3 


c) (z 2 + l) 2 + (z + 3) 


iz + 3 
z - 2 i 

2 


Xét các số phức 


-4 =0; 

= 0. 


z, = Vó - / V 2 , 


z 2 = - 2 - 2Ỉ, 


z, = 


z 2 


a) Viết Zj, z 2 , z 3 dưới dạng lượng giác ; 

b) Từ câu a), hãy tính cos ^2 s * n "i 2 ^ 

41. Cho z = (Vỏ + SỈ2) + /(Vó - V2). 

a) Viết z 2 dưới dạng đại số và dưới dạng lượng giác ; 

b) Từ câu a), hãy suy ra dạng lượng giác của z. 

42. a) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2 + / và 3 + /, hãy chứng minh 


V_ a , ^_ 1 _ , 1 f _ 71 

răng nếu tan ứ = —, tano = Ỷ với a, b 6 0 ; 

2 3 2j 


thì a + b = -y. 

4 


b) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2 + /, 5 + / và 8 + /, hãy chứng 

1 1 1 ( Tí^ 

minh rằng nếu tan a = V, tanb = V, tanc = ^ với a, b, c e 0;thì 

2 5 8 12 


, n 

CI + b + c = -7. 

4 


14 - GT12-NC - A 


209 













Bàl tập trắc nghiệm khách quan 


Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong cấc phương án đũ 
cho để được khẳng định đúng. 

43. Phần thực của z = 2/ là 


(A) 2; 

(B) 2Ỉ ; 

(C)0; 

(D)l. 

44. Phần ảo của z = 

- 2i là 



(A) -2; 

(B) -2i; 

(C)0; 

(D)-l. 

45. Sô' z 4 z là 




(A) số thực; 

(B) sô' ảo; 

(C)0; 

(D) 2. 

46. SỐ z - ĩ là: 




(A) sô' thực ; 

(B) sô' ảo; 

(C)0; 

(D) 2 i. 

47. Số -7— 7 bằng 

1 + i 




(A) 1 4 i ; 

(B) ị(l - i) ; 

(C) 1 - i ; 

(D )i. 

48. Tập hợp các nghiệm của phương trình 

z 1' 
z = ——T là 
z + i 


(A) {0 ; 1 - i) ; 

(B) {0} ; 

(C) {1 - /} 

; (D) {0, 1} 

49. Môđun của 1 - 

2 i bằng 



(A) 3; 

(B) V5 ; 

(C)2; 

(D)l. 

50. Môđun của -2 iz bằng 



(A) -2|z| ; 

(B) yỊĨ z ; 

(C) 2|z| ; 

(D) 2. 

51. Acgumen của - 

-1 + i bằng 



(A) ^ + k2n (ke Z); 

(B) 4 

■ k2n (ke Z) ; 

(C) ^ + k2n (k e Z). 

(D)f + 

(hZ), 


210 


14 - GT12-NC - B 









52. Nếu acgumen của z bằng - J + k2n thì 

(A) Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0 ; 

(B) Phan ao cua z là sô âm và phần thưc của z bằng 0 ; 

(C) Phân thực của z là sô âm và phần ảo của z bằng 0 ; 

(D) Phần thực và phần ảo của z đều là số âm. 

53. Nêu z = COSỘ7 - isinộ? thì acgumen của z bằng 

(A) <p + k2n; (B) -ọ + k2n ; 

(C) <p + n + k2n (ke Z) ; (D) <p + ^ + k2n (k e Z). 

54. Nêu z = -sin<p - i cosọ thì acgumen của z bằng 

(A) + (Ọ + k2n ; (B) -J - ọ + k2n ; 

(C) I + ẹ + k2n (ke Z)ỉ (D) n- ọ + k2n (k e Z). 


Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm 

I - BÀI TẬP Tự LUẬN 

1. a) Chứng minh rằng hàm số f(x) = e x - X - l đồng biến trên nửa khoảng 
[0; +oo). 

b) Từ đó, suy ra e x >x + ỉ với mọi X > 0. 

2. a) Khao sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm sô f(x) = 2)? — 2>x' — I2x — 10 

b) Chứng minh rằng phương trình 2* 3 - 3* 2 - 12* - 10 = 0 có nghiệm thực 
duy nhất. 

c) Gọi nghiệm thực duy nhất của phương trình là a. Chúng minh rằng 3,5 < a < 3,6. 

3. Gọi (C ) là đồ thị của hàm số y = lnx và ( D ) là một tiếp tuyến bất kì của (C). 

Chứng minh rằng trên khoảng (0 ; +oo), (C) nằm ở phía dưới của đường 
thẳng ( D ). 


211 








4. Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi 

phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho 
n máy chạy trong một giờ là 10(6« + 10) nghìn đồng. 

Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy để được lãi 
nhiều nhất ? 


5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s6f{x) = 


1 Ị-x 2 + X + 6 


trên 


đoạn [0; 1]. 


6. a) Cho P(x) = 


4 X + 2 


b) Hãy so sánh A = x/Ĩ8 và B = 


và hai số a, b thoả mãn a + b = 1. Hãy tính P(a) + P(b). 

( 1 y°Sé 2-^106^5 




7. a) Chứng minh rằng nếu í/ và 6 là hai sô dương thoả mãn a + b = lab thì 
log 7 = ị(log 7 a + log 7 b). 

b) Biết a và b là hai số dương, a * 1 sao cho log a b - yỈ3. Hãy tính 

3/ 

l0 ê av /Ã 


a 




8. a) Tim đạo hàm của các hàm số: y = cosjf. e 2laru và y = log 2 (sinjr) 


b) Chứng minh rằng hàm số y = e 4 ' + 2e ' thoả mãn hệ thức y" - 13y' - 12y = 0. 


9. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2 X , y = ịy/ỉj và y =(>/ 3 ) trên cùng một mặt 

phảng toạ độ. Hãy nêu nhận xét về vị trí tương đối của ba đồ thị đó. 

b) Vẽ đồ thị hàm số y = log 3 jr. Từ đó hãy suy ra đồ thị của hàm số 
y = 2 + ỉog 3 x và đồ thị của hàm số y = log 3 (jr + 2). 

10. Giải các phương trình và hệ phương trình sau : 


a) 81 si " 2 * +81 cos2 *=30; 


b)log 3 


log| X - 3 log! X + 5 
2 2 J 


= 2 


212 














c) 4 logjr+1 - 6 108 * - 2.3 logJfí+2 = 0 ; 

11. Tìm tập xác định của các hàm số sau : 

a) y = log[l - log(x 2 -5x+ 16)] ; 

1 


2 x s~ y = 2V2, 


d) 


logọ * + 2 = 2 l0g3(9:y) ' 


b) y - ^777^) + 


x l +2x 


12. Tìm họ nguyên hàm của mỗi hàm số sau : 

b) ỵ = COS-V sin 2x; 


.. _ .3/1 , 4x3 . 

a)y = * (1 +x ) ; 


c)y = 


cos 2 X 


■2 


13. Tim hàm số /, biết rằng/'(x) = 8sin 


.V + 


12 


và /(0) = 8. 


14. Tính các tích phân sau : 


4 


<±\ 


X 2 4- 1 


»}- 


dx 


X + X + 1 


1 

c) Jx 2 e A dv. 
0 


15. Tính diện tích các hình phảng giới hạn bởi các đường 
a) y + X 2 = 0 và y + 3jc 2 = 2 ; 


b)y —4x = 4 và4;c-y=16. 


16. a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = e\ trục hoành và các 
đường thẳng X = 0 và X = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi 
quay A quanh trục hoành. 

b) Cho hình phẳng B giới hạn bởi parabol y = -V 2 + 1 và đường thẳng y = 2. 
Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay B quanh trục tung. 


17. Cho các số phức Zj = 1 + i, z 2 = 1 - 2/. Hãy tính và biểu diễn hình học các 
số phức: 

_2 _- _ . _ — ..X z 2 

z 1 ; zịz 2 ; 2 z 1 -z 2 ; Z]Z 2 và =• 

Z 1 


213 














18. Tính : 


a) (Vã + if - (Vã - if ; 
0 (V3 + /) 3 -(Vã-/) 3 ; 


b) (V3 + /) 2 + (V 3 - if ; 



2 -Ị- 1 V 

19. a) Xác định phần thực của sô' phức _ , biết rằng 1z1 = 1 và z * 1. 

z — 1 


x 2 + 1 N 

b) Chứng minh rằng nếu - là số ảo thì I z I = 1. 

z — 1 


20. Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 
(1 + / V 3 )z + 2, trong đó I z - 1 I < 2. 

21. Tim các căn bậc hai của mỗi số phức : -8 + 6ỉ ; 3 + 4 i và 1 - 2 V 2 i. 

22. a) Giải phương trình 

z 2 - 3z + 3 + i =0. 
b) Giải phương trình 

z 2 - (coscp + /sin(p)z + /sintpcoscp = 0, 

trong đó (p là sô' thực cho trước. 



II - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương Ún đã 
cho để được khẳng định đúng. 


24. Hàm sô' f(x) = e 3 


ịx 3 -2x 2 +3x+ì 


214 


(A) . Đóng biến trên mỗi khoảng (-00 ; 1) và (3 ; + 00 ); 

(B) . Nghịch biến trên mỗi khoảng (-00 ; 1) và (3 ; + 00 ); 













(C) . Đồng biến trên khoảng (-00 ; 1) và nghịch biến trên khoảng (3 ; +oo) ; 

(D) . Nghịch biến trên khoảng (-00 ; 1) và đồng biến trên khoảng (3 ; +oo). 

25. Hàm sốf(x) = sin 2 X - 2sin X có giá trị nhỏ nhất là 

(A). -ị; (B). 0; (C). -1 ; (D). -ị. 

26. Gọi (ty) là đồ thị của hàm số y = \[x^+~x . Khi đó 

(A) . Đường thẳng y = X + 1 là tiệm cận xiên của (ty) khi X —> +00 ; 

(B) . Đường thẳng y = x+ Ặ là tiệm cận xiên của (ty) khi X -> +00 ; 

(C) . Đường thẳng y = -x là tiệm cận xiên của (ty) khi X -» +CO ; 

(D) . Đồ thị (ty) không có tiệm cận xiên khi X -> + 00 . 

27. Đồ thị của hàm sốy = X 3 - X + 1 tiếp xúc tại điểm (1 ; 1) với 

(A). Parabol y = 2x 2 - 1 ; (B). Parabol y=x 2 ; 

(C). Parabol y = -JC 2 + 2x ; (D). Đường thẳng y = 2x + 1. 

28. Cho hai số dương a và b. Đặt X = ln — 2 ~ và Y = + ln b ^ 

(A). X>Y; (B). X < Y ; 

(C). X>Y\ (D). X < Y. 

a +k e a gb 

29. Cho hai số không âm a và 6. Đật X = e 2 và y = ——^— . Khi đó 

(A). X>Y; (B). x< Y; 

(C). X > Y ; (D). X < Y. 

30. Cho ỰS) là đồ thị của hàm số y = log 2 Jt:. Ta có thể suy ra đồ thị của hàm số 
y = log 2 2(x +3) bằng cách tịnh tiến ỰS) theo vectơ 

(A). V = (3 ; 1); (B). V = (3 ; -1); 

(C). V = (-3 ; 1) (D). V = (-3 ; -1). 


215 









(B). /XI) - ^ i 


31. Cho hàm số f(x ) = log 5 (j[: 2 + 1). Khi đó 


(A) ' /,(1> = 2ĩb ; 


(D). rm-~ 


(G) ' ,(1 > = 2ì^5 ; 

32. Biêt rằng đồ thị của hàm số y = ẫ và đồ thị của hàm số y = log/^x cắt nhau tại 
điểm (Vr^ ; Vĩ). Khi đó 


(A). a > 1 và b > 1 ; 

(C). 0<ư<lvàố>l; 

33. Cho hàm số /(;t) = — — - 


(B). a>lvàO<ố<l; 
(D). 0<í/<lvà0<b<l. 


. Khi đó 


(A). J/(jr)<Lc = H- - - + c ; 


3 X 
3 

X 

34. Nếu a là một số thoả mãn các điểu kiện 


(C). \f(x)ỏx = 2x 3 - I 4- c ; 


(B). j/(x)dx = + I + c ; 

(D). j/(x)dx- = ĩị + l- + c. 


a € 


n 3 7t 

2 : T 


a 

và |cos(a: + ứ 2 )djt = sin ứ 
0 


thì 

(A). a = n ; (B). ơ = Vrâ ; 

(C). a = 2yfn ; (D). a = yỊĩn . 

35. Gọi 5 là tập hợp tất cả các số nguyên dương k thoả mãn điều kiện 


|ìn —dr < e - 2. 

J X 


Khi dó 

(A). 5 = {1} ; (B). 5={2}; 

(C). 5 = {1 ; 2} ; (D). 5 = 0. 


216 















36. Cho số phức z tuỳ ý. Xét các số phức a = z 2 + (z ) 2 và p = zz + í'(z - z). 
Khi đó 

(A). a là số thực, p là số thực ; (B). a là số thực, p là số ảo ; 

(C). a là số ảo, p là số thực ; (D). a là số ảo, p là số ảo. 

37. Cho số phức tuỳ ý z * 1. Xét các số phức 

/2005 _ , • _ 3 _ 

a = -z 2 + (T) 2 và p = —-— + (z) 2 + z . 

z — 1 z — 1 

Khi đó 

(A). a là số thực, p là số thực ; (B). a là số thực, p là số ảo ; 

(C). a là số ảo, p là số thực ; (D). a là số ảo, p là số ảo. 

38. Nếu môđun của số phức z bằng r (/• > 0) thì môđun của số phức (1 - /) 2 Z bằng 

(A). 4r ; (B). 2r; 

(C). /72 ; (D). r. 


217 







HƯỚNG DÂN GIẢI, ĐÁP SÔ CÁC BÀI TẬP 


CHƯƠNG I 

4. a < 0. 5. -2 < a < 2. 10. a) 18000 người và 

22000 người; b) f\t) = -2- ° —, t > 0 ; 

ự + 5) 2 

c) • Năm 1990 : 0,192; • Năm 2008 : 0,065 ; 

• Nam 1996. 11. a) y CD = /(-3) = -1 ; 

7 . ..... 

ycr = /(-1) = -- ; b) Hàm sô khồng có cực 
trị ; c) y CD = /(-1) = -2 ; 3-CT = /(1) = 2 ; 

d) 3-0, = /(-1) = 1 ; ycr = /(0) = 0 ; 

e ) Ỵcu - /(“ 1) = 2— ; 3-CT = /(1) = 1— ; 

0 3-0, = /(0) = -3 ; 3-cr = /(2) = 1. 

12. a) 3 ' CT = y{-yỈ2) = -2 ; 3 - co = 3 -(V 2 ) = 2 ; 

b) 3-0, = 3-(0) = 2 V 2 ; 

c) 3'co = 3-(-| + *“) = - 6 + ệ + 2 + ** ; 

d) y^ = jy(Ả'7T) = 2(1 - C0SẨ:7i) ; 

yco = 3-(±y + 2*71) = 4 2 ' 

13. a = -2,b = 3, £• = 0, d = 0. 14. a = 3, h = 0, 
c* = -4. 16. max/( à) = 1 ; min/(*) = ị-. 

jreR xeR 2 

17. a); max f(x) = 10; min f(x) = -6 ; 

,ve[-2;3] .te[-2;3] 

b) max /(jc) = -4 ; min /(*) = -5“ ; 

.ve[-4; 0] -te[-4;0] 3 

c) min f(x) = 2 ; d) max f(x) = 4 ; 

.r>0 .ve[2;4] 


2 

min /(a) = -4 ; e) max ý(x) = 3— ; 
jre[2 ; 4] .te[0;l] 3 

3 

min f(x) = 2 ; 0 rnax f(x) = 

A e[0; 1] Jte[0;2] 2 

3 

18. a) maxy = 3 ; min y = ; 

.teR .teR 2 

b) maxy = 5— ; miny = 3—. 
xeR 16 xeR' 2 

19. BM = Khi đó diện tích hình chữ nhật là 

4 

s = -f-a 2 . 20.«= 12 (con cá). 

8 

21. a) ycr = /(-1) = ; 3-0, = /0) = I ; 

b) 3-cr = /(-§) = 6§ ; c) 3-0, = /(0) = V5 ; 

d) Hàm số không có cực trị. 22. m > 0. 

23. 20mg ; độ giảm huyết áp nhiều nhất là 100. 

24. M(-l ; 1); AM = y/ị. 25.9 km/h. 

26. a) 375 người/ngày ; b) ngày thứ 15 ; 

675 người/ngày ; c) Từ ngày thứ 11 đến ngày 
thứ 19 ; d) Hàm số/ đồng biến trên [0 ; 25]. 

27. a) max V3 - 2x = 3; min V3 - 2x = 1 ; 

jrc[-3;l] jre[-3;l] 

b) max f(x) = 2 V 2 ; min f(x) = -2 ; 

JT e [—2; 2 ] .re[-2;2] 

c) max/(jc) = 3; min/(x) = ^ ; 

•teR .reR 4 

.._, 571 s ... _ 71 

d) max/Ọí) = min/(Ạ-) = “. 

' 6 [>] '*HH 

28. Hình vuông có cạnh dài 10 cm. 


218 










X = X + ^J 

4 ; Y = 2X 2 ; 
„ 1 


b)/|i;- x l; 


u 16 / 


c) / 


d>/(0 ; -5); 


l 8 

37. a) 

'x = X + l 

' T.r-ịx*-, 

[y-r-ị 2 

b) 

•T-X + ĩ 

* ; Y =-4X 2 ; 

y = Y + — 

: 16 

c) 

d) 

= X 5 

\Y = 2X 2 . 

38. a) X 

= Y-5 

\x = X + l , 

b) ị ; Y = x 2 -3X ; 

C)Y = . 

\y = y- 1 

í -í = X - 2 „ 1 

b)/(5 : 

' b = K + 2 ; r " 'x ; 

41. b) « 


32. a) /(1 ; 1); b) /(-1 ; 3). 
ịx = X + X, 


33. 


0 ; Y=aX + ± 
y = Y + y 0 X 


d) ỵ = X + (khi X -++oo), y = ~ x ~ 2 (khi 

X —> —oo). 


y = 0 (khi X -> -00 ); 
ỵ = X -2 (khi JC —> +00); 
y = - V + 2 (khi X —> -oo) ; 
y = A (khi A* —» +oo) ; 
ỵ = -x (khi X —> -ao) ; 


JC = X + 3 
y = r+4 

K 2 ; 

x X ' 


34. a) Tiệm cận đứng : X = “ ; tiệm cận 

ngang: y = ^ ; b) A- = -3 ; y = -2 ; c) Tiêm cận 
xiên : y = x + 2 ; tiệm cận đứng : A' = 3 ; 


38. a) JC = 3 ; y = JC + 1 ; b) /(3 ; 4), 
39. a) /(-2 ; -3); 1 
; y = x + ỵ. 40.b) y 


• m = -1 hoặc #2 = 3:2 nghiêm ; 

• -1 < m < 3 : 3 nghiệm. 

._8_7 , 8_7 

43. c) V = —pr JC - — và y =--pr A - —. 

3sÍ3 3 3 V 3 3 

45. b) • m <-2 hoặc m > 2 : 1 nghiệm 

• m = -2 hoặc m - 2 \2 nghiệm ; 

• -2 < #2 < 2 : 3 nghiệm. 

46. a) #2 < -1, 2 < #2 < 3, #7 > 3. 48. a) m > 0; 


d) Tiệm cận đứng Jt = ~; tiêm cận xiên: 

A- 7 

y = 2 4 ; e) * = 1 ; A' = -1 ; y = 0 ; f) * = -1 ; 

y = 0. 35. a) Tiêm cận đứng : JC = 0 ; tiêm cận 
xiên :y=*-3;b)x = 0;A- = 2;y=jc + 2; 

3 

c) X = 1, X - -1, y = X ; d) X = “1 ; Jt = “ ; 
1 ^ 

y = ; 36. a) y = A (khi A —> +oo), y = —X 

(khi X —> —oo) ; b) y = 3 a (khi A —> +oo), y = X (khi 
X -> —co) ; c) y = 2a (khi A — > +00) ; y = 0 (khi A — > -oo); 


4 13 4 13 

b) y =- 7 = A + —- và y = — 7 =r X + —. 

3^6 12 3V6 12 

3 1 . 311 

53. b) y = -ị - Ỷ; c) y = -ị * + y. 

54. b) Đồ thị của hàm số y = -1 + —í— là 

JC + 1 

hình đối xứng của (!H') qua trục hoành. 

55. b) y = 3(a - 2). 56. b) Giữ nguyên phần 
của (í* 5 ) nàm phía trên trục hoành và lấy đối 
xứng phần của ( Ỹ^) nằm phía dưới trục hoành 
qua trục hoành. 


219 











57. b) Hai giao điểm : /4(0 ; 1), Bị-ị ; !j ; 

c) Đường thẳng y = 1 là tiếp tuyến chung của 
(í^) và (íi 3 ) tại A ; phương trình tiếp tuyến của 

( V) và (ír ) tại B, theo thứ tự, là y = -ị X + -ị 
và y = -2x + ị ; d) Trôn [ _co 1 - 2 ) 
nằm phía dưới (íp) ; trên và (0 ; + 00 ) 

( 'ế'') nằm phía trôn (ÍP). 

58. b) • m < 0 hoặc m > 12 ; • m < 0 . 


c) Trôn (-00 ; -1) và (0 ; + 00 ), (íp) nằm phía trên 
(Tỉ) ; ưên (-1 ; 0 ), (í?) nằm phía dưới (#). 

80. (B) 81. (C) 82. (D) 83. (D) 84. (A) 85. (C) 
86 . (B) 87. (A) 88 . (C) 89. (D) 90. (B) 91. (C) 
92. (A) 93. (D) 94. (B) 95. (C) 96. (B) 

97. (D) 98. (A) 99. (C) 100. (D). 

CHƯƠNG II 

1. a) Sai; b) Đúng ; c) Sai; d) Sai. 

25 12 

2. Điều kiện c. 3. 2 ; 36 ; Ỵ~ ; —■ 


60. ơ(0 ;0) ; y = =rX. 


61. Tiếp diêm 


V 2 


Q — ; -^-(1 - cot 2 a) 
X tan a 2x 


VK iailu / 

63. c) m < -3 hoặc -3 < m < 0. 

64. ■d)a = -2-,b = -3. 

65. b) m < 4 — 2n/ó hoặc m > 4 + 2 V 6 ; 

c) Phần của đường thảng y = 5x -2, với 

X < 1 - X > 1 + 66. a = -6 ; b = —. 

33 ^ 


67. 1° a) T(x) = 0,0001-r 2 + 0,2.v + 10000 ; 


b) M(x) = 0 , 0001 * + + 0,2-x = 10000 

(cuốn); 2° b) 573 < -V < 17427 ; c) 9000 (cuốn); 

ẽ ỊỊv 

; h = 

71. Độ dài hai cạnh còn lại đéu là 5cm. 

73. a) p < 0. 74. b) y = -3x + \ ; c) m > -3. 


75. b)m = 9, m = ị. 

78. b) Giao điểm của (£p) và ( J~c) là A(0 ; 1) ; 


4. a) ;b)^;c)12;d) 10. 

5. a) ab ; b) 2 a. 

6. a) %/3 > n/ 2 ; b) 73 + V3Õ > Vó3 ; 

c) ìỊĨ + VĨ5 < Vĩõ + >/28. 


7. WD ■ 7±5>/2 = ( 1 ± V 2 ) 3 . 


8. a) Vb ; b) 2l[ữh ; c) 1; d) Vã . 

10. a) HD : 4 ± 2 V 3 = (V 3 ± l) 2 ; 


b) 9 ± Vsõ = 


3± V 5 


>3 


11 .,) (73 ỴĨ-Ịpậ; w 3 ““ > 5 '“ i 

/,vl _ 2 

c) I 7 = V2.2 14 ; d) 7 30 > 4 40 . 12. Điều 
kiện B. 13. Điều kiện c. 14. Điều kiện 0 < a < 1. 

15. -L ; 4 ; 3. 16. a ; a. 17.» 21,59 triệu dồng 
16 


18. a) * ; b) 


/ 

a 

K b J 



Ị_ 

;d) a\ 


220 

















9 -ã 

19. a) <7 3 ; b) a 2 ; c) — ;d) X*-/. 

a^-b^ 1 1 

20. a) Khi í/ * 1 thì a = 0 ; khi a = 1 thì a 
tuỳ ý ; b) -3 < a < 3. 21. a) JC = 1; b) Jt = 1 

và X = 16. 


22. a) |x| < n/ 3 ; b) 


X > ‘^7; c) 


X > X \ỊĨ 

X < -y[ĩ\ 


d) X <ỈÍ5 . 23. Khẳng định d). 

24. a) Sai; b) Đúng ; c) Sai ; d) Sai. 

25. a) log a * + log ơ y ; a > 0, a * 1, 


X > 0, y > 0 ; b) log„ — ; ư > 0, ư * 1, JC > 0, 

y 

y > 0 ; c) a log tí X ; a > 0, a * 1, X > 0 ; 

d) b ; ơ > 0, a * 1, b > 0. 

26. a) a > 1 ; b) 0 < a < 1. 

27. 1 ; 4 ; 0 ; -2 ; ị ; 28. -3 ; 1 ; 3 ; -2. 

29. 18 ; 32 ; ; 32. 30. a) x = 625 ; b) X =-3 ; 

c) X = 25 ; d) X = 5,5. 31. 1,65 ; 1,29 ; -0,13 ; 
-0,42. 32. a) I ; b) -2 ; c) ị ; d) 3. 

33. a) log 3 4 > log 4 ị ; b) 3 logfiU > 7 log6 °' 99 . 

34 . a) log2 + log3 > log5 ; 

b) logl2 - log5 < log7 ; 

c) 31og2 4- log3 < 21og5 ; 

d) 1 + 21og3 > log27. 

35. a)8 ; b) 11. 

36. a) X = á^b 1 ; b) X = a 2 ./r 3 . 

37. a) 2a + 2p - 2 ; b) 2 ữ + 2 • 


38. a) 0 ; b) logl8^2 ; 

c) 201og2-|log3 ; d) log-j^r. 

_Ị_ 

39. a) X = 3 ; b) X = 7 ; c) X = 5 8 . 

40. M 31 có 10 chữ số ; Af 127 có 39 chữ số ; 
Aí 1398269 có 420921 chữ số. 

41. 4 năm 3 quý. 42. Sai từ ln(2e) = lne + lne. 

43. 2 a + 3 b ; 4a - 2b ; 2b-2a; -la - 2b. 

45. 900 con ; 3 giờ 9 phút. 

46. » 82 235 năm. 

47. a) a = 863 188 841,4 ; b) * 52,5 mmHg. 

48. a) -3e 2 ; b) -3. 49. a) / = ( 2x - l)^ 2 * ; 

2x\(x + \)e 4x +l] 


c)/ = +e ; d) y = i(e* 

50. a) Đồng biến ; b) Nghịch biến. 
52. Ta có bảng sau 


STT 

Loại âm thanh 

/ 

lo 

độ lớn 
(L) 

1 

Ngưỡng nghe 

1 

OdB 

2 

Nhạc êm dịu 

4000 

36 dB 

3 

Nhạc mạnh phát ra 
từ loa 

6,8xl0 8 

88 dB 

4 

Tiếng máy bay 
phản lực 

2,3xl0 12 

124 dB 

5 

Ngưỡng dau tai 

10 13 

130 dB 


53. a) 3 ; b) 0. 

^ 01 - 2 .. , 2(3x-2)\nx 

54. a) y = 31n JC + —--—- ; 

X 


221 



















x\nx 2 


68. a)5 = (2 ; log 3 2 - 1} ; b)x = 0. 


b) y = 


A' ln JC 2 l4x 2 + 1 

V77T + - 

_ jr 2 In AT 2 + 2(a~ 2 + 1) 

Wa- 2 + 1 

c)/= ln—ị—; 

Af + 1 Af + 1 

2 ln(AT 2 + 1) 


d)y = 


* 2 + l 


55. a) Nghịch biến ; b) Đổng biến. 
57. (Cị) là đồ thị hàm số y = x~ 2 ; 


(C 2 ) là đồ thị hàm số V = X 2 


58.a)y' = 2ji(2x+1)* 1 ; b> y ’ = 3 . 

5xy\n 2 5x 


c)>>' = 


2a- 2 JĨ77' 
ì-x 6 h-x 3 ; 


d) y ' = 



a - b 

X 


59. a)as ơ,91 ; b) * -2,61. 

61. a) 0 < A-< 1 ; b) 2 < X <8. 

62. a) X < 0 ; b) X > 2. 

63. a)jr = -ị. Gợi ý : 2 - 73 = (2 + 73 f 1 ; 

b) A-e í0 ; 3 7 ; c) JC = 1 ;d)AT = 0. 

64. a) A-e {-1 ; 2}.b)jt = 2. 65.a)fc=53; 
a « 1,096 ; b) í/* 25,1191ogF-43,312. 

c) 


F 

53 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

d 

0 

1,35 

4,49 

6,93 

8,91 

10,60 

12 


66. a) A' = 2 ; b) AT = 6. 

67. a) a: = —Ị= ; b) JC = 9. 

v3 


69. a) 5 = {10 ; 7ĨÕ } ; b) s= Ị 2 ; ; 

V c _ , o“3 . ^“0,8, 

c)5={3 ; 3 } 

70. a) * = log 4 (log 3 4 ) ; b) AT = 3 1 ; 

3 

c) s = {2 ; -(1 + log 3 2)| ; d) s = { 5- 1 ; 75 Ị. 


71. a) A' = 1 ;b)AT = 2. 

72.3)5= {(2;18);(18;2)} ; 

b) (X ; y) = (ị ; 1 ] . 73. a) (r ; y) = (-2 ; 7); 


b) (* ; = 


|;I|.74.a)* = -l ;b)x = 0; 


c) X - 100 ; d) X = 0. 

75. a)5 = {log 3 28;log 3 82-4} ; 


b)5=-^;3Ị. ; c) 5= {-32 ; -1 ); 


._ 4 

'°S2 3 3 

d)*=4 . 76. a) A = log^_, ị ; 

2 

b )X =e _2 ;c)5 = {2; 16) ; d)5 = {2 -7 ; 2). 

77. à) X = ^ + kn ; b) X = ± ^ + kn . Gợi ỷ : 
Đặt í = 4 i+cos2v . 78. a) a: = - 1 ; b) a: = 2. 

79. a) (*;?) = (-2 ; 0); b) (x ; y) = (2 ; 5). 

80. a)AT<0,5 ; b)AT> -- 7 . 

4 


_ 1 _ 1 2 

81. a) Ỷ <JC<2 ;b) 5 <JC< 5 * 

c) s = [1 ; 2) u (3 ; 4]; d) I <*< I. 

82. a) 0,5 < AT < 4 ;b)5 = (0; 1); 

83 a) 5= (-V5 ; - 2) u (1 ; 75) ; 


222 

































b)S- Ỷ ỉ ljỉ 84. 'à)p<q ; b) p > q ; c) p >q ; 
á) q> p. 85. Hướng dẫn : 

,+ ĩ( 2 '- r )'-ĩ( 2 ' + r ')’- 

86. «)2 I0 = 1024 ; b) ; C) -II. 

60 

87. Hướng dẫn : 

V'°S 3 2.1og 3 4 < i(log 3 2 + log 3 4). 

90 -So 4B = -ị- * 2,081. 91. a) «> 1 ; 
lrr 2 

b) 0 < a < 1 ; c) a > 1 ; d) 0 < a < 1. 

92. í * 3574 (năm). 93. a) * = 10 ; b) X = -2 ; 

c) x = 1,5 ; d) JC e (-1,5 ; -1}. 

1 


b) 2 yfx — Y= + c ; c) 2x - sin 2x + c ; 
yjx 

X sin4x „ „_ _. . Ị- 

d) 2 + + c . 3 (Q. 4. Đúng vì -yjx là một 

nguyên hàm củaýịx). 5. a) -6(1 -X 3 ) 2 +c ; 

b) ịyj5x + 4 + c ; c) -|(1 - X 2 Ậ + c ; 


d) - 


1 + 4x 


+ c. 


6 . a) - 2 *cos^ + 4sinx + c ; 

2 2 

b) X 2 sin* + 2*cos* - 2sin* + c ; 

1 >, r 4 

c) - e* + c ; d) 2 -x 4 ln( 2 x) - + c 

4 16 


94 ‘à) X € ị-^r; 2| ; b) X = 1 ; c) jr = 13 ; 
d) X = 3 . 95. X = 1. 

96. a) (x; ỳ) = (6 ; 2); b) (x; y) = (512 ; 1). 

97. a) (o ; iju[>/2 ; + oo) ; 

b) (-» ; 0| u |log 6 5 ; 1); c) (4 ; + 00 ). 


1 , ị 

7.a) “(7 - 3x 2 ) 2 + c. 


HD : Đổi biến u = 1 - 3x 2 ; b) ^sin(3x + 4). 
HD : Đổi biến u = 3x + 4 ; c) i tan(3x + 2). 
HD : Đổi biến u = 3x + 2 ; d) ^sin 6 í J ì + c . 


98. (C) 

99. (D). 

100 (B). 101. (B). 

HD : 

Đổi biến u = sin — 

102. (C) 

103. (C) 

104. (D) 


3 

105. (C). 

106. (D) 

107.(A) 

8. a) 

fx 3 ì 6 



7 — - 1 + c . 

108. (B) 

109. (C) 

110. (B). 

\ 18 J 


CHƯƠNG III 

, X 2 X 4 ^v 2 

1. a) JT 3 + ^ + c ; b) y - + 7x + c ; 

-1 3 2 

c) T-T-f + Cỉd >F + c * 

, 10 2t 9 ị 3 ị 

e 21 nl 0 ' 2 ' a) 3* 2 + 4 * 3 + c ’ 


sin 2 1 — 

HD : Đổi biến u = •— — 1 ; b) - 

18 2 


+ c. 


HD : Đổi biến u = sinỊ^—J ; 

c) e*(x 3 -3x 2 +6x-6) + C ; 

d) |(>/3x-9 - e^ 5 ) + c. 

HD : Đổi biến u = a/3x — 9 . 


223 

















23. a) -3 ; b) 3. 


9. a) 

4 X 2 sin 2x + ^rx cos 2 a* - — sin 2x + c \ 

2 2 4 

2 2 4 2 1.5 ~ 

b) ^JC 2 lnjt - ~x 2 + c ; c) -“Sin A + C ; 

3 9 5 

1 _ 971 

d) ^sin.í 2 + c . 10. a) 21 ; b) 2,5 ; c) 

2 2 

11. a) 10 ; b) -12 ; c) -2 ; d) 16. 

12.4. 14. a) ặ-l;b) 1280 m. 

4 

„ 4300 625 X 

15. - m. 16. b) * 63,78 (m.) 

3 9,0 

17. a) |(2>/2 - 1 ).HD : Đổi biến w = X + 1 ; 

b) ị. HD : Đổi biến u = tan X ; 

2 

c ) ]1 _HD : Đổi biến u = 1 + / 4 ; 

16 

d) £ . HD : Đổi biến u = 4 + X 2 ; 

e) 4. HD : Đổi biến u = 1 + X 2 ; 

0 ị.HD : Đổi biến u = 1 - cos3*. 

6 

32. 7 .. , 1 + e” 

18. a) yln2--Ị ;b)e;c) -y— ; 

19. a) / = jVw du = 2%/3 ; b) . 

0 

HD : a) Đổi biến u = t 5 +2t. 

9 f 5 Ị 1 . , 4 

20. a) / = J^u 4 du = 9 4 -l;/>)y 

1 

WD . a) Đổi biến u = 5 - 4cosf. 

21. (5) 22. a) HD :Đổi biến « = 1 - X 


24. a) —y-^ . .-Đổibiến u = X 3 ; 


ln f .2 ... _ (ln3) 3 
b) / = Iu 2 du = 3 - . 

0 

HD : Đổi biến M = ln * ; 



HD : Đổi biến u = 1 + X 2 ; 



0 


//D . Đổi biến u = 3x 3 . e) ln2. 

* 1 _ , ln f . (ln2) 2 

25.a)^-ì ;b)/= j«du = ^-. 

0 

n 2 

HD : Đổi biến u = ln(2 - x) ; c) y - 2 ; 


2 1 - 

d) / = ịu 2 du = |(2>/2 -ì). HD : Đổi biến 
1 

, . 2e 3 + 1 7* . . 


u = X 3 + 1 ; e) 


• 26 -f + J ? + 1 


27. a) 2 : b) 12 ; c) s' 28, a) ^ ; b) 9; 


c) 44. 29. y . 30. 2^3. 31. y. 32. 3 ji. 

33. 2n. 34. a) I ; b) y ; c) y . 35. a) 4^ ; 

,. 17. .22 32* «(w + 2) 

b) 4 ’ c y -36. 8. 37. y-38. g • 

39. 7i(e - 2). 

40. 2*. 41. a ) X 2 +- +c ; 


R — 2 2 

b) 4* 2 - |x 4 + c ; c) -|cos(jr 2 + 1) + c. 


224 















3 

HD : E)ổi biến u = X 2 + 1 ; d) —---+ c. 

2cos(2x + l) 

HD : Đổi biến u = cos(2,v + 1). 


9. a) Đường tròn tâm I (biểu diên sô' /) bán 
kính 1 ; b) Trục thực ; c) Đường trung trực đoạn 
thảng nối o với điếm A biểu diễn sô' 3 + 4/. 


42. a) -sinQ- - 1 j + c. 

HD : Đổi biến u = -— 1 ; 

X 

b) — h c. HD : Đổi biến u = X 4 + 1 ; 
lo 

. xe 2x e 2x 

c) ~ - 12 +c ’ d) e 7 * 2 ~ 2x + 2 '> + c - 

43. a) -e- x (x + 1) ; b) + c. 

HD : Đổi biến u = ln X. 

44. f(x) = i- ~L_ - 5. 45. 6 = 1.46. a) 2 ; 

b) 9 ; c) -2 ; d) -5. 48. ~ m. 49. 24 m/s. 

6 


50.a)^-i ;b)9;c)^i 

56 Q 

b) 52. a) 9 ; b) 1.53. 4n. 


51. a) I ; 


54. 3tt . 55. 7 t. 56. 371. 57. a) 87 t; b) 

58. 7tc 2 59. a) ^ ; b) — . 60. (B) 61. (B) 

62. (D) 63. (A) 64. (B). 65. (A) 66. (A) 

67. (C). 


CHƯƠNG IV 


3. ±2, ± 


73 


. 2 3 

4 -ứ + ử' 


2 2 

1 



Ti 


o + T - ihr+7 


16 13. 

2 + 2 í“2 - 3í; ýy - '■ 


- _ 1 _ V3 . 1 73... 1 73 . , 

5 - 9 - 9 1 ; - o ' ; -4 - 7r/ ; 1; 0. 


11. Thực ; Ao ; Ao. 12. a) Trục ảo trừ điểm 
gốc ; b) Hợp hai đường phân giác của góc giữa 
trục thực, trục ảo ; c) Hợp trục thực và trục ảo ; 

d) Trục ảo bỏ điểm / (biểu diễn sô' ị). 


13. a) 1 + 2/ ; b) -7- + -1; ; c) ị _ ịi . 

10 10 ’ ' 5 5 

d) —í, -3/, 2 + 3/; e) ±2/. 

14..) = 

X +(y- l) 2 X 2 +(y- l) 2 

b) Trục ảo bỏ đoạn thảng nối /, J (/ biểu diễn /, J 
biểu diễn -í ); 


16. 


OY_OB' _ A'B' 
OA ~ OB ~ AB 

72. 


= I z I 


17. ±^(-1 + ỉ) ; ±72(1 + /•) ; ±2»; 


±(2 + 73/). 19. a) 7^/5 ; b) -1 ± 2/; 
c) 2/; -1 + /. 

/9 

20. b) 3 + /, 1 - 2/. 21. a) ±7^(1 - »■), /; 
b) = ±(3 + /). 


23. a) ; b) 2^(1 ± /) ; c) (1 ± 72)/. 

24. a) -1, i^i ; b) ±1, ±i; 

c)±(l-t),±(l + *) ;d)-l. 7 zl±^/. 

2 4 


25. a) 6 = -2, c = 2 ; b) a = -4, 6=6, c = -4. 


26. b) ±Ịcos^-/sin-|j 

= ±7(72 + 72 -/72-72). 


15 - GT12-NC - A 


225 























27. a) \kz\ = \k\r , acgumen của Ấ:z là (p nếu Ả:> 0 
và là (p + 71 nếu k < 0 (sai khác 2 In, le Z). 

28. d) sin^ + / cos (p 


= cos I - Ộ9 Ị + / sin 


29. -2 9 = -512. 30. a) 1 + Vã/ ; b) ^ + *2 tĩ. 

32. cos4ợ? = cos 4 (Ọ - 6cos 2 <psin 2 ^ + sin 4 Ộ9 ; 
sin 4<p = 4(cos 3 (púĩ\(p - cosỹ?sin 3 ọ). 

33. _2 6 ; —lL ; 2 2 '. 

’ 2 1002 

34. n là bội nguyên dương của 3, không có m. 

-- . _ 371 . 371' 

35. a) 3 cos— + / sin — 

4 4 


35. a) 3^cos-^ + isin-^j 

/rf 371 371^ 

V3 cos^ + /sin--p 

V x x y 

V /r( 1Ỉ7T Ẻ . 1 Iti' ì 

và v3Ị cos-^— + /sin-£- . 

1 L . V3 

b) - cos— + /sin— ; 

3v 2 2 ) 3 

X V3 f . • 571^ 

3 1 4 4 J 


36. a) 


1 

n 

cos — 


cosl 


Q0S T 


c) 2siny 


.. 1 (In : .ln\ 

w 3ĩl COS 8 + ,sin 8> 


cos 


2 2 


[P-lì + isin ịị-Ị 


2 2 


.Ọ 

nếu sin Ỷ > 0 ; 


-2 sin %- 


2 2 


1 Ọ , n ) , , . í , 71 

cos -r- + + isinHr- + 


2 2 


nếu sin %■ < 0. 


37. a) -46 và -9 ; b) II và II ; 
c) y = 0 hoạc JC = 1. 

_ _ . _. . -. -1 + 5/ 4 4- 35/ 

39. a) 3/; -i ; b) —y—, —ịy— ; 

c) 1 ± 2/, -1 ± /. 


40. b) 


-Vó + V2 vỏ + V2 

A 9 i 


41. a) 8(V3 + /') = lóỊ^cos-^- + /sinI 

b) 4 ( cos ^ + ísin -^)- 43. (Q 44. (A) 

45. (A) 46. (B) 47. (B) 48. (A) 49. (B) 

50. (C) 51. (A) 52. (B) 53. (B) 54. (B). 

ÔN TẬP CUỐI NĂM 

2. c) /(3,5)/(3,6) < 0 => 3,5 < a < 3,6 . 

4. 5 máy. 

5. max f(x) = —Ị=r ; min /00 = ị. 

.te[0; 1] V6 *ẽ[Õ;l] 5 


6. a) 1 ; b) A > B. 7. b) 


31 - 20 V 3 


8. a) y' = e 2tan 1 1 —ị— - sin X 
1 COSJC 


; y = 


cot X 

1 ĨĨ 2 "’ 


7t .71, 

10. a) X = ±-- + &7Ĩ và JC = ±-| + kn ; 

6 3 

b )5 = ||; 2[ \c)x= 10 -2 ; 


d) 5 = 


2;ịU.ll.a)2<jr<3; 


b )S = 


- 2 ; 


1 - V2Ĩ 


u 


1 + V2Ĩ 


;3 . 


226 


15 - GT12-NC - B 
































12. a) <Ị±pL + c ; b) - 3cOS y COsly + c; 
16 6 


c) Inlcos.vl + X taav + c. 


13. ỷ{x) = 4x - 2sin |^2a- + + 9. 

14. a) — . HD : Đổi biến X = taní; 

4 

b)~.HD : Đổi biến í = ; c) e - 2. 

3V3 73 

15. a)|;b)^.16.a) *£z2> ; b) * 


17. 2/; 3 - í'; 1 + 4/ ; -1 + 3/ ; 


3-/ 


18. a) 4/73 ; b) 4 ; c) 16/; d) - 1 ý . 

20. Hình tròn tâm bán kính 4 (,4 biểu diễn số 

3+ /73). 

21. ±( 1 + 3/); ±(2 + /); ±( 72 - j). 

22. a) 1 + /, 2 - / ; b) cos^, isỉĩìỌ). 

23 . -64 ; -ị—. 

64 

24. (A) 25. (C) 26. (B) 27. (B) 28. (C) 29. (D) 

30. (C) 31. (C) 32. (B) 33. (A) 34. (D) 35. (A) 
36. (A) 37. (C) 38. (B). 


227 













BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ 


STT 

THUẬT NGỮ 

TR 

STT 

THUẬT NGỮ 

TR 

1 

Acgumen của số phức 

200 

25 

Điểm uốn 

39 

2 

Bằng nhau của hai số phức 

182 

26 

Đơn vị ảo 

181 

3 

Biến số lấy tích phân 

149 

27 

Đường tiệm cận đứng 

30 

4 

Biểu thức dưới dấu tích phản 

149 

28 

Đường tiệm cận ngang 

29 

5 

Cãn bậc hai của số phức 

192 

29 

Đường tiệm cận xiên 

32 

6 

Căn bậc n 

72 

30 

Giá trị cực đại 

10 

7 

Cận tích phân 

149 

31 

Giá trị cực tiểu 

10 

8 

Cận dưới của tích phân 

149 

32 

Giá trị lớn nhất 

18 

9 

Cận trên của tích phân 

149 

33 

Giá trị nhỏ nhất 

18 

10 

Chiều biến thiên của hàm số 

5 

34 

Hai đường cong tiếp xúc với nhau 

52 

11 

Công thức chuyển hệ tọa độ 

25 

35 

Hàm số đơn điệu 

5 

12 

Công thức đổi biến số của tích phân 

158 

36 

Hàm số đồng biến 

4 

13 

Cồng thức Moa-vrơ 

204 

37 

Hàm số không đổi 

5 

14 

Cống thức lấy nguyên hàm từng 
phần 

144 

38 

Hàm số luỹ thừa 

114 

15 

Công thức tích phân từng phần 

160 

39 

Hàm số mũ 

101 

16 

Cơ số của lũy thừa 

69 

40 

Hàm số nghịch biến 

4 

17 

Cơ số của lôgarit 

87 

41 

Hiệu hai số phức 

184 

18 

Dạng đại số của số phức 

201 

42 

Hình thang cong 

146 

19 

Dạng lượng giác của số phức 

201 

43 

Lãi kép 

180 

20 

Điểm biểu diễn số phức 

184 

44 

Lãi kép định kì liên tục 

95 

21 

Điểm cực đại của hàm số 

10 

45 

Lôgarit cơ số a 

83 

22 

Điểm cực tiểu của hàm số 

10 

46 

Lôgarit hoá 

122 

23 

Điểm cực trị của hàm số 

10 

47 

Lôgarit thập phân 

88 

24 

Điểm cực trị của đồ thị 

11 

48 

Lôgarit tự nhiên 

96 


228 












































































STT 

THUẬT NGỮ 

TR 

STT 

THUẬT NGỮ 

TR 

49 

Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 

74 

66 

Phương trình mũ cơ bản 

118 

50 

Luỹ thừa với SỐ mũ nguyên 

69 

67 

Số ảo (thuần ảo) 

182 

51 

Luỹ thừa với số mũ thực 

79 

68 

Số đối của số phức 

183 

52 

Luỹ thừa với số mũ vô tỉ 

79 

69 

Sô' e 

95 

53 

Mặt phẳng phức 

182 

70 

SỐ mũ của lũy thừa 

69 

54 

Môđun của số phức 

187 

71 

Số nghịch đảo của số phức 

188 

55 

Nguyên hàm 

136 

72 

Số phức 

181 

56 

Phần thực của số phức 

181 

73 

Số phức liên hợp 

186 

57 

Phần ảo của số phức 

181 

74 

Thương của hai số phức 

188 

58 

Phép chia cho số phức khác 0 

188 

75 

Tích hai số phức 

185 

59 

Phép cộng số phức 

183 

76 

Tích phân trên đoạn \a\ b\ 

149 

60 

Phép nhân số phức 

185 

77 

Tích phân từ a đến b 

148 

61 

Phép tịnh tiến hệ toạ độ 

25 

78 

Tổng hai số phức 

183 

62 

Phép trừ số phức 

184 

79 

Trục ảo 

183 

63 

Phương pháp đổi biến số trong tìm 
nguyên hàm 

142 

80 

Trục thực 

182 

64 

Phương trình của đường cong 

25 

81 

Vectơ biểu diển số phức 

184 

65 

Phương trình lôgarit cơ bản 

119 





229 








































































MUC LỤC 


T rang 

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ Đổ THỊ CỬA HÀM số 

§ 1. Tính đơn điệu của hàm số 4 

§2. Cực trị của hàm số 10 

§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 17 

§4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ 24 

§5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 28 

§6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức 37 

§7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ 45 

§8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị 51 

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I 61 

Chương II. HÀM số LUỸ THỪA, HÀM số MŨ VÀ HÀM số LÔGARIT 

§ 1. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 69 

§2. Luỹ thừa với số mũ thực 78 

§3. Lôgarit 82 

§4. Số e và lôgarit tự nhiên 94 

§5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit 101 

§6. Hàm số luỹ thừa 114 

§7. Phương trình mũ và lôgarit 118 

§8. Hệ phương trình mũ và lôgarit 125 

§9. Bất phương trình mũ và lôgarit 128 

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II 130 


230 





Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 

§1. Nguyên hàm 136 

§2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm 142 

§3. Tích phân 146 

§4. Một số phương pháp tính tích phân 158 

§5. Úng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng 162 

§6. Úng dụng tích phân để tính thể tích vật thể 168 

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III 175 

Chương IV. số PHỨC 

§ 1 . Số phức 181 

§2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai 192 

§3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng 200 

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV 208 

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm 211 

Hướng dẫn giải, đáp sô các bài tập 218 

Bảng tra cứu thuật ngữ 228 


231 






Chịu trú ch nhiệm xuất hản 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập nội dung : 
Biên tập kĩ thuật và trình bày : 
Trình bày bìa và mĩ thuật : 

Sửa bản in : 
Chế bản : 


TRẦN HỮU NAM - NGUYÊN NGỌC TÚ 
ĐINH XUÂN DUNG 
BÙI QUANG TUẤN 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY CỔ PHẦN THEẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


GIẢI TÍCH 12 - NÂNG CAO 

Mã số: NII201M8 

In 770 cuốn (ỉn thử), khổ 17x24 cm tại Công ty In Công Đoàn Việt Nam, 
167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Số in: 750. Số xuất bản: 720-2007/CXB/ 
669-1571/GD. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2008. 










1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA Lí 12 

.GIẢI TÍCH 12 8.TIN HỌC 12 

.HỈNH HỌC 12 9. CÔNG NGHỆ 12 

2. VẬT Lí 12 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 

3. HOÁHỌC 12 11. NGOẠI NGŨ 

4. SINH HỌC 12 .TIẾNG ANH 12 . TIẾNG PHÁP 12 

5. NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) . TIẾNG NGA 12 • TIẾNG TRUNG cuóc 12 

6. LỊCH SỬ 12 

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG CAO 

Ban Khoa học Tự nhiên : . TOÁN HỌC (GIẢI TÍCH 12, HÌNH HỌC 12) 

• VẬT Lí 12 • HOÁ HỌC 12 . SINH HỌC 12 

Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : . NGỮ VÀN 12 (tập một, tập hai) 

.LỊCH SỬ 12. ĐỊA LÍ 12 

• NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 


934980 


806692 


SÁCH IN THỬ 




8 









































